NGUYÊN HẠNH 
NGUYỄN DUY LINH 


Giai thoai 
TOÁN HC 


Z 
9 
si 
= 
LU 
P~< 
©) 
< 
< 
42) 


| RENE DESCARTES ALBERT EINSTEIN 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 


(va g4! 22v NI 


DI 


Chúc Anh luÔn g1 ti 
0gọ1I l4 a1! tHÊ....... 


Hà Nội 29.11.2017 


NGUYÊN HẠNH 
NGUYÊN DUY LINH 


GIAI THOẠI 
TOÁN HỌC 


- 0f0anhoc29]II()dmdail.com - 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 


,đờ¿ uéóc đầ« 


Toán bọc đã trải qua nhiều thời bỳ phái triển tới biết bao 
nhiêu câu chuyện bể tui buôn. Toán bọc là một thànb quả 
chưng của nhân loại. Sự trưởng thành của toán bọc ngày nay 
có biết bao nhiêu công sức của nbững người đi trước. Con 
người (lã biết tư duy toán Đọc từ rất sớm, từ những sáng biến 
đột xuất đến nbững trăn trở qua bao nhiêu năm liền dể 
chứng tmrinb mội tấn đề toán bọc. 


Trong quyển sách “Giai thoại toán bọc” này, chúng lôi 
giới thiệu tói độc giả bai phần: 


Pbần 1: Sự kiện tà nhân uật toán bọc. 


Bao gồm một số câu chuyện bể tê sự phái triển của toán 
bọc tà tiểu sử tới bình ảnb của một số nbà Toán bọc nổi 
tiếng nÙt: 


THALÈS - PYTHAGORE - ZÉNON - EUCLIDE - 
ARCHIMÈ DE - ERATOSTHÈNE ~ DIOPHANTE - LƯƠNG THỂ 
VINH - NICOLAS COPERNIC - JOHN NÉPLER - GALILEO 
GALIEI - IOHANN KEPLER - RENÉ DESCARTES - CHRISTIAN 
HUYGENS - ISAAC NEWTON - WILGHEN LEIBNITZ - 
LEONHARD EULER - SIMON POISSON - VIKTOR 
YAKOVLEVICH BUNYAKOVSKY - EVARIST GALOIS - SAM 
LOYD - SOFIA VASILYEVNA KOVALEVSKAYA ~ CARL 
FRIEDRICH GAUSS - ALBERT EINSTEIN 


Tiểu sử của các nbà Toán bọc được sắp xếp theo thứ tự 
năm sinh. Việc sắp xếp này giúp chúng ta nhìn thấy phần 
nào sự pbát triển của Toán bọc theo năm tháng. 


Phần 2: Những cái bấy toán bọc uà oài cácb tính 
toán của người xưa. 


Giới thiệu tột số bẫy toán bọc thường gặp trong bình 
bọc tà số bọc. Khi chưa sử dụng máy tính thì người xưa tính 
toán nbanh như thế nào. Cácb tínb bằng bai bàn tay, các 
pbương pbáp tính nbanbh của người xưa ra sao? Cách dựng 
bình, cbỉa dường thẳng tà dường tròn cbỉ cần cây thước bẻ 
tà commba. Cácb tính cửu cbương bằng bai bàn tay của bọc 
sinb ngày XƯA... 


Chúng tôi trong rằng quyển sácb này sẽ có mặt trên bệ 
sách của bạn như một quuến sách bay. 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 


Phần 1 


Sư kiện 
và 
Nhân vật 
Toán học 


HÌNH HỌC CÓ TỪ BAO GIỜ? 


Hình học đã có mặt làm bạn với con người từ rất lâu. Nó là 
môn khoa học về các hình, về vị trí tương đối và kích thước các 
thành phần của hình, cũng như về cách biến đổi hình. Mặc dù 
không còn tài liệu chính xác nảo nói rố môn Hình học ra đời tử 
bao giở, nhưng không ai phủ nhận phương Đông lá cái nôi của 
môn toán học này. Người ta ngầm chia sự phát triển của môn 
hình học thành bốn thời kỳ. 


Thời kỳ thứ nhất: 


Đó là thời kỳ khởi nguyên của môn hình học. Ước chừng 
vào trước thế kỷ thứ V trước công nguyên, ở Ai Cập, Babylon 
vả Hy Lạp. Môn hình học ban đầu được ra đời do việc.. đo chia 
ruộng đất. Có lế vì vậy nên tên gọi của môn Hình học bắt 
nguồn từ chữ geometria (nghĩa là đo ruộng). Hiện nay theo 
tiếng Anh, từ geometry nghĩa là hình học, nhưng từ geomelter 
nghĩa là nhà hình học hoặc là con sâu đo. Như vậy giả thiết tên 
gọi của môn hình học như trên là có cơ sở. Con người thời đó 
rất cần việc đo đạc ruộng đất, đo tính diện tích, thể tích bình 
đựng hoặc các khối đá xây dựng đền đài - kho thóc - nhà 
của.. 


Các kiến thức của hình học vào thời kỳ này chỉ bao gồm 
các quy tắc tính diện tích và 
thể tích theo lối thực 
nghiệm. Có nhiều ý kiến 
của các nhà nghiên cứu 
cho rằng môn hình học 
được du nhập từ Ai Cập và 
Babilon qua Hy Lạp vào 
khoảng thế kỷ thứ VII trước 
Công nguyên. Người đón 
nhận môn hình học đầu tiên 
là các nhà triết học Hy Lạp. 


1Ô 


Thời kỳ thứ hai: 

Khi các nhà triết học Hy Lạp 
làm quen với món hình học cũng 
là lúc bắt đầu vào thời kỳ thứ hai. 
Lúc này, hình học được trình bảy ` 
có hệ thống lôgic đúng như một 
môn khoa học. Các mệnh để bắt 
đầu được chứng minh. 


Định lý Thalèẻs cũng được biết 
đến ở Hy Lạp vào thời kỳ này. 
Thalẻ s đã từng đi chu du ở Ai Cập, 
ông đã học được nhiều kiến thức 
về hình học và thiên văn của các giáo sĩ. Ông biết về tổng các 
góc trong một tam giác, góc nội tiếp.. 

Pythagore đưa ra định lý mang tên ông về cạnh tam giác 
vuông, ông đã phát hiện ra các đoạn thẳng vô ước (số vô tỉ). 


Sau Pythagore, nhà triết học 
Hippocrate (ở thế kỷ thứ V trước công 
nguyên) đã trình bày hình học theo một hệ 
thống trong quyển Cơ sở hình học và đã 


: S4 021/0 S400 4 » Hình trăng khuyết 
tính được diện tích của hình trăng khuyết. Là 2u¿nh uảng vc 


Vào thế kỹ thứ IV trước Công nguyên, Platon và học trò 
của ông là Aristotle đã có công đặt nền móng cho các định 
nghĩa và tiên đề của hình học. Rất tiếc một điều là hiện nay 
chưa tìm thấy công trình nào về hình học của Platon và 
Aristote. Môn hình học ở Hy Lạp ngày càng vươn tới đỉnh cao. 


Vào thế kỷ thứ III trước Công nguyên, Euclide đã hệ thống 
hóa toàn bộ môn hình học sơ cấp trong bộ sách 13 quyển, Hầu 
như tất cả những thành tựu của hình học từ trước đến thời 
Euclide và những phát hiện mới của ông đều được ghi chú lại 
đầy đủ. Sau Euclide còn nhiều nhà khoa học khác như: 
Archimède, Apollonius, Eratosthène.. đã có nhiều khám phá 


11 


mới để đưa môn hình học ngày càng phát triển. Môn hình học 
không chỉ dừng lại ở Hy: Lạp mà phát triển dần sang các nước 
Ả Rập, Trung Á và cả Ấn Đó. 


Thời kỳ thứ ba: 

Môn hình học phát triển qua châu Âu. Vào nửa đầu thế kỷ 
XVII Descartes và Ferma đã sáng lập ra môn hình học giải tích. 
Môn hình học giải tích dựa vào phương pháp tọa độ để nghiên 
cứu tính chất các hình theo phương trình đại số thích hợp. 

Ngoài ra, các công trình của Descartes và Pascal đã tạo 
những bước đầu tiên cho môn hình học xạ ảnh. Môn hình học 
xa ảnh bước đầu biểu diễn dạng phối cảnh, phép chiếu hình từ 
mặt phẳng này sang mặt phẳng khác. 

Qua thế kỷ XVIH, Euler và Monge đã là phát triển môn 
hình học ví phân. Môn hình học ví phân nghiên cứu các đường, 
oác mặt bằng giải tích toán học và phép tính vi phân. Khảo sác 
các dạng đường cong, đường xoắn.. Chính hai nhà toán học 
Euler và Clairot đã chuyển phương pháp tọa độ của Descartes 
từ hình học phẳng qua không gian ba chiều. 


Thời kỳ thứ tư: 

Môn hình học được nhìn ở góc độ khác, đó là sự ra đời của 
hình học phi Euclide hay còn được gọi là hình học Lobatsevxki, „ 
do nhà toán học Nikolai Ivanovits Lobatsevxki dựng nên. Chính 
Lobatsevxki cũng phải trả giá rất đắt về việc xây dựng nên 
môn hình học phi Euclide. Rất nhiều người chống đối ông, : 
cuộc đời của ông vì nó mà vất vả nhưng ông vẫn dũng cảm 
bảo vệ chân lý. Nhiều năm sau này mọi người đã hiểu ông. 
Sau ông cũng có nhà toán học J. PBiSI người Hungari cũng có 
công trình tương tự. 


12 


Cũng vào thời kỳ này, ở cuối thế kỷ XIX, do sự phát triển 
mạnh các bộ môn kỹ thuật nên đã có những phát hiện mới về 
vectơ, tenxơ trong hình học. Do có quá nhiều tham số cần 
dùng đến, hình học Euclide ba chiều trở nên bị hạn chế. Trong 
thuyết tương đối bắt đầu xuất hiện không gian bốn chiều. Sau 
này trong cơ học lượng tử vả một số môn khoa học khác đã 
phải dùng đến không gian n - chiều. 


Cho đến ngày nay môn hình học đã phát triển đến đỉnh 
cao và không còn ranh giới giữa hình học Euclide hay hình học 
Lobatsevxki hay hình học Afin.. Ngay môn hình học Euclide 
cũng được phát triển lên thành hình học Euclide nhiều chiều. 
Vì vậy khi nghiên cứu môn hình học, cần phải xác định không 
gian nghiên cứu (Euclide hay Lobatsevxki), với phương pháp 
nào (hình học thuần túy hay hình học giải tích..). 


HÌNH HỌC GIẢI TÍCH 


Tuy hình học giải tích được trình bày bởi Descartes và 
Ferma, nhưng nguồn gốc của nó đã có từ rất lâu. Nhiều nghiên 
cứu cho thấy, các nhà toán học Ai Cập cổ xưa đã dùng các tọa 
độ song song trong các công trình xây dựng. Các nhà thiền 
văn Hy Lạp ở thế kỷ thứ II trước Công nguyên đã ứng dụng tọa 
độ cầu (vĩ độ và kinh độ) để xác định vị trí các điểm trên trái 
đất. Tuy nhiên do chưa có ký hiệu bằng chữ và số nên không 
phát triển sâu hơn. 

Hình học giải tích nghiên cứu các hình bằng công cụ đại 
số, dựa trên hệ tọa độ. Hình học giải tích phẳng thường ở hai 
dang chính như sau: 

Dạng †1: 


Đường là quỹ tích của các điểm theo một tính chất nào đó. 
Khi tìm phương trình của đường có nghĩa là tìm phương trình 
liên hệ tọa độ của các điểm trên đường đó. 


Dạng 2: 


Để tìm các tính chất hình học của một đường, cần biết 
phương trình liên hệ tọa độ (x,y) của hai điểm thuộc đường đó. 
Ví dụ: Phương trình của đường tròn bán kính r có tâm O(a, b) Ở 
tọa độ vuông góc là một phương trình bậc hai chứa tích các tọa 
độ, trong đó hệ số của xŸ và yŸ bằng nhau. 


Nhìn một cách khái quát hơn, mỗi điểm trên hệ tọa độ 
phẳng được xác định bởi hai đường tọa độ. Vậy hai điểm trên 
mặt phẳng sẽ được xác định bởi hai cặp đường tọa độ khác 
nhau, tạo nên lưới ta độ. 


HÌNH HỌC PHI EUCLIDE 


Những hệ thống hình học khác với hình học Euclide được 
gọi là hình học phi Euclide. Tuy nhiền, ở đây chúng ta đề cập 
đến hình học Lobatsevxki. Thật ra, hình học Lobatsevxki chỉ 
khác với hình học Euclide ở tiên để các đường thẳng song 
song. 


Tiên đề Euclide khẳng định rằng: Qua một điểm không 
nằm trên một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng nằm trong 
cùng một mặt phẳng với đường thẳng đã cho và không cắt 
đường thẳng đó. 


Hình học Lobatsevxki cũng thừa nhận như vậy nhưng 
chứng minh rằng còn có vô số các đường thẳng như vậy. Hình 
học phi Euclide còn phát xuất từ nhiều nhà toán học khác. Ví 
dụ như nhà toán học Riemann thì cho rằng hai đường thẳng 
nằm trên cùng một mặt phẳng thì bao giờ cũng cắt nhau. Ông 
cho rằng sự sắp xếp các điểm trên đường thẳng tương ứng với 
sự sắp xếp các điểm trên đường tròn, khác với khái niệm của 
Euclide và Lobatsevxki cho rằng sự sắp xếp các điểm trên 
đường thẳng là tuyến tính (khái niệm các số thực). 


14 


Với hình học Euclide thì tổng các góc trong một tam giác 
thì bằng hai góc vuông. Diện tích của tam giác và tổng các góc 
trong tam giác chẳng có gì phụ thuộc nhau cả. 


Với hình học Lobatsevxki thì tổng các góc trong một tam 
giác thì bé hơn hai góc vuông. Diện tích một tam giác được tính 
theo công thức: 


S=RỶ(r-œ-B -†) 
Trong đó, ơ, B, y là các góc của tam giác. 


Với hình học Riemamn thì tổng các góc trong một tam giác 
thì lớn hơn hai góc vuông. Diện tích một tam giác được tính 
theo công thức: 


S=Rˆ(œ+B+y-r) 
Trong đó, œ, B, y là các góc của tam giác. 


CHỮ SỐ CÓ TỪ BAO GIỜ? 


Chữ số có thể biểu diễn bằng nhiều cách khác nhau tùy 
theo từng dân tộc. Chữ số được biến đổi theo thời gian và theo 
sự phát triển của xã hội. 

Chữ số Ai Cập: 


Đầu tiên chữ số được thể hiện bằng chữ tượng hình. Xưa 
nhất là chữ số Babylon và Ai Cập cố. Nếu như ngày nay, khi 
ngồi trong giảng đường, bạn muốn chuyển thông tin mời bạn 
gái của mình đi ăn cơm “bụi” vào buổi trưa thì thật là đơn giản. 
Chỉ cần viết vào một mầu giấy nhỏ: “Gặp nhau vào buổi trưa ở 
quán cơm.. nhé”, thế là xong. 


Nhưng ngày xưa chẳng đơn giản như vậy, người ta dùng 
hình tượng để thể hiện ý tưởng nền phải vẽ công phu và khó 
diễn đạt hết ý tưởng. Ví dụ chúng ta xem chữ viết hình tượng 
sau đây: 


15 


Ổ! Đó là hình hai con chim, một nửa vầng trăng, cái lông 
chim và hình ô-van, Nửa vầng trăng có lẽ là tảng đá nổi trên 
mặt đất, hình ô-van có thể là cái lỗ trên mặt đất. Hình tượng ấy 


* 


có lẽ nói rằng có hai con chim đang đứng ở tảng đá. Khi gặp 
sự cố sẽ nhảy trốn vào lỗ dưới đất. Thật ra đối với các nhà 
khảo cổ học thì đó là tử “nước”. Để giải mã được hình tượng 
người ta dựa vào sơ đồ sau: 


16 


Con chim đầu tiên là chữ 'w', con chim thứ hai là chữ “a', 
nửa vầng trăng là chữ 't', cái lông chim là chữ 'e', cái hình ô- 
van là chữ “r'. Ghép lại là 'water' nghĩa là nước. Tất nhiên đây 
chỉ là điểu ví dụ chứ không phải người xưa biết tiếng Anh đâu. 
Tuy nhiên các hình tượng trên sơ đổ đều được biên dịch ra ký 
tự tương ứng với chữ viết sau này của người Ai Cập cổ. 


Chữ số La Mã: 
Chữ số La Mã dùng viết các số nguyên dương: 

| .V X L C D M 

† 5 10 50 100 500 1000 


Khi cần viết một số lớn với số La Mã thật bất tiện. Vì vậy, 
ngày nay người ta chỉ còn dùng số La Mã để đánh số tiêu đề, 
chương, mục trong sách vở. 


Chữ số Ả Rập: 


Chữ số Ả Rập có tên gọi như sau: 0, 1,2, 3,4,5,6,7,8, 
9. : 


Ban đầu chữ số này phát xuất từ Ấn Độ, truyền qua Ả Rập 
vào thế kỷ thứ XI, sau đó truyền qua châu Âu. Cho đến nay 
chữ số này phổ biến nhất trên toàn thế giới, được sử dụng 
trong toán học và các ngảnh liền quan. Chữ số Ả Rập dễ dàng 
tính toán trong hệ nhị phân, thập phân... Có thể ứng dụng để 
tính số âm, số vô tỉ.. 


Nhờ sự cải tiến chữ số và thống nhất chữ số nên toán học đã 
phát triển nhanh chóng. Hiện nay, chúng ta có thể chưa hiểu hết 
các ngôn ngữ của nhau nhưng nhìn vào những con số trên một 
vài bài toán vẫn có thể hiểu được nội dung của bài toán ấy. Tất 
nhiên, bên cạnh sự thống nhất chữ số phải kể đến tầm quan 
trọng của sự thống nhất các ký hiệu toán học. 


17 


BÀN TÍNH 

Không rõ bàn tính đầu tiên xuất hiện trên trái đất từ lúc 
nào và do ai sáng tạo ra. Tuy nhiên, những người Babylon 
ngày xưa đã biết sử dụng bàn tính một cách thành thạo. 

Bàn tính của họ có thể là nền đất hoặc một cái bảng bằng 
đất nung phẳng. Trên mặt bản tính họ làm ba khe nhỏ dài song 
song nhau. Họ dùng các viên bi để làm dụng cụ đếm. 

Khe bên phải chứa những viên bi đại điện cho các số hàng 
đơn vị. Khe ở giữa chứa những viên bi đại điện cho các số 
hàng chục. Khe ở bên trái chứa những viên bi đa ¡ điện cho các 
số hàng trăm. 

Ví dụ với số 312, khe bên phải có 2 viên bi, khe ở giữa có 
1 viên bi, khe bên trái có 3 viên bi. 


Nếu muốn làm phép cộng, giả sử như: 312 + 459, người ta 
làm theo thứ tự như sau: 


¬ Xếp bi thành số 312 theo ví dụ trên. 


- Thêm 9 viên bỉ vào khe bên phải, 5 viền bị vào khe giữa 
và 4 viên bi vào khe bền trái. 


18 


~ Như vậy khe phải có 9 + 2 = 11 viên bi. Bỏ 10 viên bi ở 
khe bên phải ra ngoài và thêm vào khe giữa 1 viên bí. Khe 
phải còn lại 11 — 10 = 1 viên bi. 

- Lúc này số bi ở khe giữa là † + 5 + 1 =7 viên bì, 

- Số bi ở khe bên trái là 3 + 4 = 7 viên bì. 

- Kết quả cuối cùng là : 312 + 459 = 771 


SỐ + (PI) 


Số z (pi) là tỉ số độ dài của đường tròn với đường kính của 
nó. Số z không tính được một cách đầy đủ, vì đó là một số 
thập phân vô hạn không tuần hoàn (z = 3,14159265..). 

Người Ai Cập cổ tính giá trị gần đúng của số zx như sau: 


œ > 2S _ 316049 
81 


Người La Mã lấy z = “h ~ 3,125 


Vào thế kỷ thứ II trước Công nguyên, nhà toán học 
Archimède đã tính số mx như sau: 
LỆ. 3 19 ~ 314084 
71 


Thế kỷ thứ II, có nhà khoa học Trung Quốc tính số z như 
Sau: 


x= x10 x 3,16227766016837933.. 


Vào giữa thế kỷ thứ V, nhà toán học Trung Quốc tên Zu 
Sun Sii đã tìm ra giá trị gần đúng của số z. 


355 
——= 3,141592920.. 
BỆ ‹ệt no 3,1 9 


18 


Năm 1674, nhà toán học Leibnitz đã đưa ra chuỗi biểu 
diễn số zm: 


Kí hiệu x lấy từ chữ Hy Lạp, được nhà toán học Anh 
dohnson sử dụng vào năm 1706, 


Sau này, vào năm 1736 được nhà toán học Euler sử dụng 
trong các công trình khoa học của mình. 


Cuối thế kỷ thứ 18, nhà toán học người Đức J. Lambert và 
nhà toán học người Pháp A. Legendre chứng minh số z là một 
số vô tỷ, Năm 1882, nhà toán học người Đức F. Lindemann đã 
chứng minh số z là số siêu việt. Từ đó ông kết luận, không thể 
dùng thước để kể chính xác một đoạn thẳng có giá trị bằng số 
x, mà chỉ có thể dùng compa và thước kẻ để dựng hình. 


Năm 1949, với máy tính người ta tính được œ với †120 chữ 
số thập phân. Năm 1961, người ta tính được con số x với 
100625 chữ số thập phân. Năm 1974, người ta tính được con 
số x với một triệu chữ số thập phân. 


Ngày nay để nhớ được con số x với phần thập phân thật 
dài, ngưởi ta đặt ra những bải thơ với nhiều chữ, mỗi chữ có 
một số ký tự tương ứng với vị trí số thập phân của số z. Ví dụ 
vần thơ tiếng Pháp sau: 


“Que /'aime à faire apprendre un nombre utile aux sages 
Immortel Archimede, sublime ingénieur, 

Qui de ton jugement peut sonder la valeur? 

Pour moi ton problẻme eut de pareils avanlages. ” 

Số chữ trong một từ tương ứng với chữ số trong số n. 
Với chữ Que có 3 chữ, vậy nó biểu diễn cho số 3. 

Với chữ / biểu diễn cho số 1 và dấu thập phân (,). 


sau: 


TT 


œ . xM DƠ +*> CĐ - 


1. 
12. 


20 


Với chữ aime biểu diễn cho số 4. 


Với chữ à biểu diễn cho số 1. 


Với chữ faire biểu diễn cho số 5. 
Với chữ apprendre biểu diễn cho số 9. 
Số m biểu diễn qua câu thơ trên là: 


3,141592653589793238462643383279. 


See l have a rhyme assisting 


Ngoài ra, người ta còn biểu diễn số x qua câu tiếng Anh 


My feeble brain, its tasks oft-times resisting. 


Qua bao đời, người ta vẫn say mê tìm ra cách tính toán con 
số xz một cách chính xác nhất. Qua thống kê người ta có danh 
sách những nhà khoa học đã tính toán con số x như sau: 


TÊN 
Rhind papyrus 
Archimedes 
Vitruvius 
Chang Hong 
Ptolemy 
Wang Fan 
Liu Hui 
Tsu Ch'ung Chỉ 
Aryabhata 


. Brahmagupta 


AI-Khwarizmi 
Fibonacci 


NĂM 
2000 BC 
250 BC 
20 BC 
130 
150 
250 
263 
480 
499 
640 
800 
1220 


SỐ TÍNH/CHÍNH XÁC ĐẾN 


3.16045 (= 4(8/9)?) 
3.1418 

3.125 (= 25/8) 

3.1622 (= 10) 
3.14166 

3.155555 (=142/45) 
3.14159 

3.141592920 (= 355/113) 
3.1416 (=62832/2000) 
3.1622 (= 10) 

3.1416 

3.141818 


13. 
14. 
15. 
18. 
17. 
18. 
19. 


20. 
21. 
22. 
23. 
a4. 
25, 
26. 
27, 
28. 
29. 
30, 
31. 
32, 
33. 
34. 
35, 


21 


3.14159265359 
3.14159265358979 
3.1415929 

3.1415926536 
3.141592653589793 
3.14159265358979323846 


3.1415926535897932384626433832795029 


Madhava 1400 
Al-Kashi 1430 
Otho 1578 
Viète 1593 
Romanus 1593 
Van Ceulen 1596 
Van Ceulen 1596 
Newton 1665 
Sharp 1899 
Seki Kowa 1700 
Kamata 1730 
Machin 1706 
De Lagny 1719 
Takebe 1723 
Matsunaga 1739 
Von Vega 1794 
Rutherford 1824 
Strassnitzky, Dase 1844 
Clausen 1847 
Lehmann 1853 
Rutherford 1853 
Shanks 1874 
Ferguson 1946 


3.1415926535897932 
chính xác đến 71 số 
chính xác đến 10 số 
chính xác đến 25 số 
chính xác đến 100 số 
chính xác đến 112 số 
chính xác đến 41 số 
chính xác đến 50 số 
chính xác đến 136 số 
chính xác đến 152 số 
chính xác đến 200 số 
chính xác đến 248 số 
chính xác đến 261 số 
chính xác đến 440 số 
chính xác đến 527 số 
chính xác đến 620 số 


Hiện đại hơn, đây là danh sách các nhà khoa học đã dùng 
máy tính hỗ trợ cho việc tính con số m: 


22 


Năm |Chính xác đến 


1- 1947 | 710 
9-1847] — 808 


Nhà toán học 


Ferguson 


Desk calculator 


Ferguson, Wrench Desk calculator | 


ị 
Smith, Wrench 1940 | 1120 Desk calculator | 
Reitwiesner et al. 1949 ị 2037 ENIAC ị 
Nichoison, .Jeenel 1954 | 3092 NORAC | 
Fetton 1957 | — 7480 PEGASUS 
Genuys †- 1958 10000 IBM 704 
Fetton 5 - 1958 | 10021 PEGASUS 
Guilloud 1959 16167 IBM 704 
Shanks, Wrench 1961 100268 IBM7090 — | 
Guilloud, Filliatre 1966 250000 IBM7030  ¡ 
Guilloud, Dichampt 1967 500000 CDC 6600 
Guilloud, Bouyer 1973 1001250 CDC 7600 
Miyoshi, Kanada 1981 2000036 FACOM M-200 
Gullloud 1082 2000080 
Tamura 1982 2097144 MELC©M 900II 


1982 4194288 
1982 8388676 
19882 | 16777206 
Oct1983| 10013395 
Oct1985Ì 17628200 
1-1886] 29380111 
9-1986 / 39554414 
10-1986| 67108839 
1 - 1987 | 134217700 
1-1888| 201326551 


5-1889 : 480000000 


Tamura, Kanada HITACHI M-280H | 
HITACHI M-280H | 
HITACHI M-280H 
HITACHI S-810/20| 
SYMBOLICS 3670| 
CRAY-2 — | 
HITACHI S-810/20| 
HITACHI s:8ï020| 
NEC SX-2 


HITACHI S-820/60! 


Ị 


| 


Tamura, Kanada 


anada, Yoshino, Tamura 
Uahiro, Kanada 


Gosper 


Bailey 
Kanada, Tamura 


Kanada, Tamura 
Kanada, Tamura, Kubo 
Kanada, Tamura 
Chudnovskys 


Chudnovskys 
Kanada, Tamura 


6- 1989| 528229270 
7-1989) 536870898 ˆ 


23 


8-1989 1011196691 
1-1989, 1073741799 
8-1991 2260000000 
5-1984 4044000000 
6 - 1995 , 3221225466 
8 - 1995 j 4294967286 
10- bi 6442450938 
8- 1997 | 51539600000 | HITACHI SR2201 
9 - 1999 Ì206158430000| HITACHI SR8000 


Chudnovskys 


—¬ 


Kanada, Tamura 


Chudnovskys 


Chudnovskys 


Kanada, Tamura 


Kanada 
Kanada 


Kanada, Takahashi 
Kanada, Takahashi 


Cách tính số + có nhiều dạng. Tuy nhiên người ta thống kê 
lại để tìm ra những phân số tương đương như: 


22/7 = _3,142857142857142857142857142857 
179/57 z  3,140350877192982456140350877192 
201/64 = _. 3,140625000000000000000000000000 
223/71 = _ 3,140845070422535211267605633802 
245/78 = _. 3,141025641025641025641025641025 
267/85 =_ 3,141176470588235294117647058823 
289/92 = _. 3,141304347826086956521739130434 
311/99 = _ 3,141414141414141414141414141414 
333/106 = _. 3,141509433962264150943396226415 
355/113 = _ 3,141592920353982300884955752212 . 


52163/16604 =  3,141592387376535774512165743194 
52518/16717 = 3,141 592390979242687085003290064 
52873/16830 =  3,141592394533571004159239453357 
53228/16943 =  3,141592398040488697397155167325 


24 


53583/17056 =_ 3,141592401500938086303939962476 
53938/17169 =_ 3,141592404915836682392684489486 
54293/17282 =_ 3,141592408286078000231454692743 
54648/17395 =_ 3,141592411612532336878413337165 
55003/17508 = 3,141592414896047521133196253141 
55358/17621 =_ 3,141592418137449633959480165711 
B5713/17734 =_ 3,141592421337543701364610352994 
56068/17847 =_ 3,141592424497114360957023589398 
56423/17960 =_ 3,141592427616926503340757238307 
56778/18073 =_ 3,141592430697725889448348364964 


SỐ KHÔNG 


Ai đã tìm ra số không? Một câu hỏi thật khó trả lời cho 
chính xác. Nhưng chắc một điều là số không được xem như là 
một phát hiện quan trọng trong toán học buổi sơ khai. Người 
phát hiện ra số không quả là một thiên tài. Dựa vào những ghi 
chép lịch sử khác nhau, chúng ta thấy số không được hình 
thành với những khái niệm hơi khác nhau. 


Từ ban đầu, các nhà toán học đã nhận ra sự hiện diện của 
số không một cách lờ mở. Như thế số không đưgc phát hiện 
nhờ trực giác. Người ta thấy có hai trường hợp cần đến nó: 


— Trước khi đếm số 1, người ta cảm thấy phải có một con số 
gì trước đó để chỉ cho việc không có gì. Vậy thì phải là con 
số không. 

- Khi đếm đến 101, người ta thấy được vai trò thứ hai của 
con số không. Đó là vai trò xác định vị trí trong hệ thống 
đếm của các số hạng khác trong chữ số. Số 1 ban đầu 


25 


bên phải thuộc hàng đơn vị, số không là hàng chục, số 1 
bền trái là hàng trăm. Nếu trong trường hợp này không thể 
bỏ số không đi được, vì như vậy số còn lại là 11. 


Những con số trong toán học buổi sơ khai rất cụ thể, 
không có những khái niệm trừu tượng như hiện nay. Nghĩa là 
người ta chỉ hiểu có 5 hoặc 7 con ngựa, chứ không hiểu được 
là có 0 hoặc —5 con ngựa. Chính vì vậy mà cho đến 1700 trước 
Công nguyên, nền văn minh Babylon chưa có khái niệm số 
không. 


Trên những bảng bằng đất sét chưa nung của người 
Babylon, người ta thấy những con số được ghi bằng ký hiệu 
những hình nêm. Nhưng đến khoảng 400 năm trước Công 
nguyên người ta mới thấy xuất hiện ký hiệu của con số không 
(hai hình nêm nằm ngang chèn lên nhau) trong chữ số của 
người Babylon, nhưng chưa được dùng phổ biến. Tuy vậy, hình 
hai cái nêm không phải là ký hiệu duy nhất của số không. 
Người ta tìm thấy một số tấm bảng có niên đại 700 trước Công 
nguyên ở Kish, thành phố Mesopotamian cổ ở phía đông 
Babylon, nay thuộc phía nam trung tâm Iraq. Tấm bảng này có - 
một ký hiệu khác cho số không, đó lả ba cái móc nối nhau. 


Thế tại sao người Babylon xưa kia ít chú trọng đến số 
không? Đơn giản vì lúc ấy hình học phát triển mạnh hơn. Do 
nhu cầu thực tế, người ta cần phân chia đất đai nên hình học 
phát triển mạnh. Các nhà nghiên cứu cho rằng, người Babylon 
xưa đã biết cách xác định chu vi đường tròn bằng cách lấy 


đường kính nhân cho 3. 


Sau này, nền văn minh Hy Lạp phát triển. Các nhà thiên 
văn Hy Lạp đã thường xuyên dùng đến số không và bắt đầu 
dùng ký hiệu O. Ký hiệu số không này hiện nay chúng ta vẫn 
còn sử dụng. Vậy nguồn gốc ký hiệu *O* ở đâu ra? Một số nhà 
nghiên cứu cho rằng, đó là từ chữ ømieron (chữ o của Hy Lạp), 
chữ số đầu tiên của Hy Lạp nghĩa là không (ouden). 


26 


Có một số người đưa ra lời giải thích khác. Ký hiệu O xuất 
xứ từ chữ obøi, đó là đồng tiền cổ của Hy Lạp, nó có giá trị rất 
thấp, có thể nói là không có gì. 


Ptolemy (85 - 165) là một nhà thiên văn và địa lý của Hy 
Lạp, người đưa ra thuyết tâm địa cầu, ông đã ứng dụng ký hiệu 
O trong tính toán thiên văn của mình. Ptolemy đã đưa ký hiệu 
số không vào giữa những chữ số khác trong hệ thống đếm. Số 
không vừa là số bắt đầu, vừa là con số hàng chục, hàng trăm.. 
Rất tiếc sau Ptolemy, người ta ít dùng đến ký hiệu số không. 
Số không lại rơi vào quên lãng một thời gian. 


Một số nhà nghiên cứu cho rằng, tiếp theo Hy Lạp là Ấn 
Độ đã dùng đến số không. Ấn Độ là nơi có hệ thống đếm phát 
triển từ rất sớm nhờ các nhà thiên văn Hy Lạp, họ dùng số 
không để biểu thị sự trống rỗng. 


28.915 SỐ NGUYÊN TỐ LẺ 

Chúng ta đã biết rằng, với mọi số tự nhiên p>1 chỉ có hai ước 
số p và 1 đều là số nguyên tố. Tất nhiên số † không phải là số 
nguyên tố, vì số 1 chỉ có một ước số. Để tìm ra được số nguyên 
tố, từ thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, nhà bác học cổ Hy Lạp 
Eratosthè ne đã đưa ra quy tắc sàng. Quy tắc sàng rất đơn giần, ví 
dụ khi cần tìm các số tự nhiên từ 2 đến 100, chúng ta gạch bỏ 
các số không phải là số nguyên tố (các bội của 2, 3, 5, 7), những 
số còn lại là số nguyên tố. Theo cách đó, người ta dùng máy vi 
tính để tính toán ra 28.915 số nguyên tố lẻ đầu tiên, nếu viết đầy 
đủ ra giấy chúng ta phải mất khoảng 150 trang sách. 


3; 5; 7; 11; 18; 17; 19; 23; 29; 31; 37; 41; 43; 47; 53; 59; 61; 
67; 71;73; 79; 83; 89; 97; 101; 103; 107; 109; 113; 127; 131; 137; 
139; 149; 151; 157; 163; 167; 173; 179; 181; 191; 193; 197; 199; 
211; 223; 227; 229; 233; 239; 241; 251; 257; 263; 269; 271; 277; 
281; 283; 293; 307; 311; 313; 317; 331; 337; 347; 349; 359; 350; 
367; 373; 379; 383; 389; 397; 401; 409; 419; 421; 431; 433; 439; 


26 


Có một số người đưa ra lời giải thích khác. Ký hiệu O xuất 
xứ từ chữ oboi, đó là đồng tiền cổ của Hy Lạp, nó có giá trị rất 
thấp, có thể nói là không có gì. 


Ptolemy (85 - 165) là một nhà thiên văn và địa lý của Hy 
Lạp, người đưa ra thuyết tâm địa cầu, ông đã ứng dụng ký hiệu 
O trong tính toán thiên văn của mình. Ptolemy đã đưa ký hiệu 
số không vào giữa những chữ số khác trong hệ thống đếm. Số 
không vừa là số bắt đầu, vừa là con số hàng chục, hàng trăm... 
Rất tiếc sau Ptolemy, người ta ít dùng đến ký hiệu số không. 
Số không lại rơi vào quên lãng một thời gian. 

Một số nhà nghiên cứu cho rằng, tiếp theo Hy Lạp là Ấn 
Độ đã dùng đến số không. Ấn Độ là nơi có hệ thống đếm phát 
triển từ rất sớm nhờ các nhà thiên văn Hy Lạp, họ dùng số 
không để biểu thị sự trống rỗng. 


28.915 SỐ NGUYÊN TỐ LẺ 

Chúng ta đã biết rằng, với mọi số tự nhiên p>1 chỉ có hai ước 
số p và 1 đều là số nguyên tố. Tất nhiên số 1 không phải là số 
nguyên tố, vì số 1 chỉ có một ước số. Để tìm ra được số nguyên 
tố, từ thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, nhà bác học cổ Hy Lạp 
Eratosthè ne đã đưa ra quy tắc sàng. Quy tắc sàng rất đơn giản, ví 
dụ khi cần tìm các số tự nhiên từ 2 đến 100, chúng ta gạch bỏ 
các số không phải là số nguyên tố (các bội của 2, 3, 5, 7), những 
số còn lại là số nguyên tố. Theo cách đó, người ta dùng máy vi 
tính để tính toán ra 28.915 số nguyên tố lẻ đầu tiên, nếu viết đầy 
đủ ra giấy chúng ta phải mất khoảng 150 trang sách. 


3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29; 31; 37; 41; 43; 47; 53; 59; 61; 
67; 71; 73; 79; 83; 89; 97; 101; 103; 107; 109; 113; 127; 131; 137; 
139; 149; 151; 157; 163; 167; 173; 179; 181; 191; 193; 197; 199; 
211; 223; 227; 229; 233; 239; 241; 251; 257; 263; 269; 271; 277; 
281; 283; 293; 307; 311; 313; 317; 331; 337; 347; 349; 353; 389; 
367; 373; 379; 383; 389; 397; 401; 409; 419; 421; 431; 433; 439; 


28 


3217; 3221; 3229; 3251; 3253; 3257; 3259; 3271, 3299; 3301; 
3307; 3313; 3319; 3323; 3329; 3331; 3343; 3347, 3359; 3361; 
3371, 3373; 3389; 3391; 3407; 3413; 3433; 3449, 3457, 3461; 
3463; 3467; 3469; 3491; 3499; 3511; 3517; 3527; 3529; 3533; 
3539; 3541; 3547; 3557; 3559; 3571; 3581, 3583; 3593; 3607; 
3613; 3617; 3623; 3631; 3637; 3643, 3659; 3671; 3673; 3677; 
3691; 3697; 3701; 3709; 3719; 3727; 3733; 3739; 3761; 3767; 
3769; 3779; 3793; 3797; 3803; 3821; 3823; 3833; 384/7... 


Số nguyên tố lẻ có rất nhiều, trong khi đó số nguyên tố chắn 
chỉ có một số duy nhất, đó là số 2. Thật quá khiêm tốn. 


999 SỐ GIAI THỪA 


Trong chúng ta chắc không ai đủ kiên nhẫn và đủ thời gian 
để bắt tay vào tính toán 999 con số giai thừa. Tất nhiên là từ số 1 
đến số 999. Thế mà đã có người tính được rồi đấy! Nhưng cũng 
chẳng đáng ngạc nhiên lắm vì họ phải dùng đến máy tính và 
phần mềm C++ để hỗ trợ. Người ta đã tính được các số giai thừa 
sau đây: 


II m 

2l=2x1z2 

3!=3x2x1=6 
4l=4x3x2x1=24 
5!'=5x4x3x2x1=120 
6!=6x5x4x3x2x1=720 
7!=7xB6x5x4x3x2x1=5.040 


Nếu nhập đầy đủ các phép tính giai thừa từ 1! đến 9991 
chúng ta cần dùng đến khoảng 650 trang sách với khổ hiện đang 
sử dụng. Các bạn có thể hình dung phép tính 999! bằng bao 
nhiêu? Thật đáng sợ, kết quả gồm có 858 chữ số, đó là số: 


29 


402.387.260.077.093.773.543.702.433.923.003.985.719.374.864. 
210.714.632.543.799.910.429.938.5 12.398.629.020.592.044.208. 
486.969.404.800.479.988.610.197.196.058.631.666.872.994.808. 
558.901.323.829.669.944.590.997.424.504,087.073.759.918.823. 
627.727.188.732.519.779.505.950.995.276,120.874.975.462.497. 
043.601.418.,278.094.646.496.291.056.393.887.437.886.487.337. 
119.181.045.825.783.647.849.977.012.476.632.889.835.955.735. 
432.513.185.323.958.463.075.557.409.114.262.417.474.349.347. 
553.428.646.576.6 1 1.667.797.396.668.820.291.207.379.143.883. 
719.588.249.808.126.867.838.374.559.731.746.136.085.379.534. 
524.221.586.593.201.928.090.878.297.308.431.392.844.403.281. 
231.558.611.036.976.801.357.304.216.168.747.609.675,871.348. 
312.025.478.589.320.767.169.132.448.426.236.131.412.508.780. 
208.000.261.683.151.027.341.827.977.704.784.635.868.170.164. 
365.024.153.891.398.281.264.810.213.092.761.244.896.359.928. 
705.114,964.975,419.909.342.221.566.832.572.080.821.333.186. 
1168.811.553.615.836.546.984.046.708.975.602.900.950.537.616. 
475.847.728.421.889.679.646.244.945.160.765.353.408.198.901. 
385.442.487.984.959.953.319.101.723.355.556.602.139.450.399. 
736.280,750.137.837.615.307.127.761.926.849.034.352.625.200. 
015.888.535. 147.331.611.702.103.968.175.921.510.907.788.019. 
393.178.114.194.545.257.223.865.541.461.062.892. 187.960.223. 
838.971.476.088.506.276.862.967.146.674.697.562.911.234.082. 
439.208. 160. 153.780.889.893.964.518.263.243.671.616.762.179. 
168.909.779.911.903.754.031.274.622.289.988.005.195.444.414. 
282.012.187.361.745.992.642.956.581.746.628.302.955.570.299. 
024.324.153. 181.617.210.465.832.036. 786.906. 1 17.260.158.783. 
520.751.516.284.225.540.265. 170.483.304.226.143.974.286.983. 
061.690.897.968.482.590. 125.458.327. 168.226.458.066.526.769. 
958.652.682.272.807.075.781.391.858.178.869.652.208.164.348. 
344.825.993.266.043.367 .660. 176.999.612.831.860.788.386.150. 
279.465.955. 131.156.552.036.093.988 180.612.138.558.600.301. 
435.694.527.224.206.344.631.797.460.594.682.573.103.790.084. 
024.432.438.465.657.245.014.402.821.885.252.470.935 190.620. 
929.023.136.493.273.497.565.513.958.720.559.654.228.749.774. 


30 


011.413.346.962.7 15.422.845.862.377.387.538.230.483.865.688. 
976.461.927.383.814.900.140.767.310.446.640.259.899.490.222. 
221.765.904.339.901.886.018.566.526.485.061.799.702.356.193. 
897.017.860.040.811.889.729.918.311.021.171.229.845.901.641. 
921.068.884.387.121.855.646. 124.960.798.722.908.519.296.819. 
372.388.642.614.839.657.382.291.123.125.024.186.649.353.143. 
970.137.428.531.926.649.875.337.218.940.694.281.434.118.520. 
158.014.123.344.828.015.051.399.694.290.153.483.077.644.568. 
099.073. 152.433.278.288.269.864.602.789.864.321.139.083.506. 
217.095.002.597.389.863.554.277.196.742.822.248.757.586.765. 
752.344.220.207.573.630.569.498.825.087.968.928. 162.753.848. 
863.396.909.959.826.280.956.121.450.994.871.701.244.516.461. 
260.379.029.309.120.889.086.942.028.510.640.182.154.399.457. 
156.805.941.872.748.998.094.254.742.173.582.401.063.677.404. 
595.741.785. 160.829.230. 135.358.081 .840.096.996.372.524.230. 
560.855.903.700.624.27 1.243.416.909.004. 153.690. 105.933.983. 
835.777.939.410.970.027.753.472.000.000.000.000.000.000.000. 
000.000.000.000.000.000.000.000.00C200.000.000.000.000.000. 
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 
000.000.000.000.,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 
000.000.000.,000.000.,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 


Nếu ai đó trong chúng ta cảm thấy không tin tưởng xin cứ 
mạnh dạn làm phép tính giai thừa của 999. Một điều chắc chắn 
rằng người làm phép tính 999! bằng tay sẽ được cả thế giới biết 
đến, vì tên tuổi của họ sẽ được ghi lại trong kỷ lục Guinness. 


31 


THALÈS (Miletus, Asia Minor 624B.C ~ Miletus, Asia Minor 
5478.C) 


Thalẻs là người thành phố Miletus 
- Asia Minor nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. 
Ông là nhà thiên văn và toán học cổ 
Hy Lạp nổi tiếng. Thalès cho rằng 
nguồn gốc của mọi vật là từ nước. 
Thalẻs đã đưa ra định lý nổi tiếng 
mang tên ông. Định lý Thalès là một 
trong các định lý hình học sơ cấp về 
đoạn thẳng tỷ lệ. Ông phát biểu rằng; 
Ñ nếu trên một cạnh của một góc ta đặt 
từ đỉnh Bất đoan Hằng nhau và qua các đầu mút của chúng ta 
kể các đường song song cắt cạnh thứ hai của góc thì các 
đường song song đó định trên canh thứ hai những đoạn bằng 
nhau. 


O 


Minh họa: Cho trước một góc xOy. Trên canh Ox, từ đỉnh 
chúng ta dựng bốn đoan bằng nhau. 


Từ đầu mút của các đoan vừa chia trên Ox, kể các đường 
Song song (nét đứt đoạn) với nhau. 


Các đường ấy sẽ cắt và chia trên Oy bốn đoạn bằng nhau 
tương ứng. 


Trường hợp đặc biệt của định lý Thalès là đường trung 
bình hay còn gọi là trung đoạn của tam giác. 


32 


Minh họa: Cho trước một tam giác ABC. Gọi M là trung 
điểm của AB. 


Từ M kẻ đường song song với BC, đưởng ấy sẽ cắt AC tại 
trung điểm N. 


MN được gọi là đường trung bình hoặc là trung đoạn của 
tam giác ABC. 


Trên một tam giác với ba cạnh, chúng ta có thể tạo ra ba 
trung đoạn tương ứng. 


PYTHAGORE (Samos, lonia 569B.C —- 475B.C) 


Pythagore là một nhà khoa học cổ 
Hy Lạp. Tuy là khoa học nhưng ông lại 
mê tín vào các con số. Pythagore cho 
rằng con số 6 là một số linh thiêng, bởi 
vì: 
1+2+ 3-=1.2.3=6 


Tổng của ba số liên tiếp 1: 2: 3 
bằng tích ba số 1; 2; 3 và co giá trị 
bằng 6. 


Ngoài ra ông còn thích phú với phát hiện của mình. Đó là 
tổng của 4 số tự nhiên đầu tiên bằng 10. môt con số tuyêt với. 


1+2+3+4=10 


33 


Pythagore đã chứng minh một định lý nổi tiếng mang tên ông 
về các cạnh của tam giác vuông. Mặc dù trước đó người ta đã 
biết được định lý này. 


Định lý Pythagore được phát biểu như sau: 


“Trong một tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng 
tổng bình phương các cạnh góc vuông”. 


Nói cách khác cho rõ hơn: 


“Nếu các cạnh của một tam giác vuông được đo theo cùng 
một đơn vị dài thì bình phương độ dài cạnh huyền bằng tổng 
bình phương độ dài của các cạnh góc vuỏng”. 


A 


BC? z AB? + AC? 


Pythagore đã chứng minh định lý mang tén ông như sau: 
~ Vẽ tam giác vuông ABC. 


Trên canh huyền BC, dựng một hình vuông (cạnh BC = a). 


Trên cạnh góc vuông AB, dựng một hình vuông (cạnh AB = c). 


Trên cạnh góc vuông AC, dựng một hình vuông (cạnh AC = bì. 


34 


Ông đã chứng minh rằng diện tích hình vuông dựng trên 
canh huyền BC bằng tổng diện tích hình vuông dựng trên hai 
cạnh góc vuông AB vả AC. 

Hay là: a? = b? + c?. Do đó, trong một tam giác vuông, bình 
phương cạnh huyền bằng tổng bình phương các cạnh góc vuông. 

Định lý Pythagore hiện nay đã có hơn 100 cách chứng minh. 


Định lý Pythagore chứng minh theo người Trung Hoa: 


Vào thế kỷ thứ 2, người Trung Quốc đã đưa ra cách chứng 
minh định lý Pythagore như sau: 


— Vẽ hình vuông có cạnh là a + b. 


35 


- Trên các canh a + b vẽ 4 hình tam giác vuông với canh 
góc vuông là a và b, canh huyền c. 


¬ Cạnh huyền bốn hình tam giác vuông tạo thành hình 
vuông có canh e. 


—=—= 
a b 
— Diện tích hình vuông canh a + b là (a + b)Ỷ. 
— Diện tích hình vuông cạnh c là cŸ. 


~ Diện tích hình tam giác vuông có các cạnh góc vuông a và 
b là (a.b) : 2. 


— Diện tích hình vuông canh a + b bằng diện tích hình vuô ng 
canh c cộng với diện tích bốn hình tam giác vuông có các 
canh góc vuông là a và b. 

(a + b)” = c? +4. (a,b) :2 
(a+b)°=c2+2.ab  (&) 

— Tương tự, tính sự liên hệ giữa diện tích hình vuô ng cạnh c, 
bốn hình tam giác vuông có các canh góc vuông là a và b, 
hình vuông canh a - b. Từ đó suy ra: 


c = (a ~ b)ˆ + 2.a.b 


36 


- Thế c? vào (*) để có được: 
(a + b)Ê = (a - b)? + 2.a.b + 2.a.b 
(a + b)ˆ= (a—b)®`+4.ab (+) 
Từ (x) và (x+) SUY ra: 
c? + 2.a.b = (a - b)? + 4.a.b 
c? + 2.a.b = a? - 2.a.b + bỂ + 4.a.b 
cì=a°+b? 


Định lý Pythagore đã được chứng minh xong. 


Định lý Pythagore chứng minh theo người Ấn Độ: 


Vào thế kỷ thứ 12, người Ấn Độ đã đưa ra cách chứng 
minh định lý Pythagore đơn giản hơn, cũng với hình vuông và 
các hình tam giác vuông. 


~ Vẽ hình vuông có cạnh là c. 


~ Dựng bốn hình tam giác vuông có cạnh góc vuông là a và b 
bên trong hình vuông với cạnh huyền c là cạnh hình vuông. 


- Bên trong bốn hình tam giác vuông là một hình vuông nhỏ 
với cạnh là a — b. 


Đ 


- 0f0anhoc29]I()dmđ1l.com - 


37 


Diện tích hình vuông cạnh c bằng cŸ. 


Diện tích hình vuông cạnh a - b bằng (a ~ b)Ý. 


Diện tích hình tam giác vuông với các cạnh góc vuông a và 
b là: (a.b) : 2 


Diện tích hình vuông cạnh c bằng tổng diện tích bốn hình 
tam giác vuông với hình vuông nhỏ cạnh a - b. 


c?=4. (a.b): 2+ (a —bjP 


c? = 2.a.b + a? - 2.a.b + bể 


c°=a?+b? 
Định lý Pythagore đã được chứng minh xong. 


Cho đến ngày nay, định lý Pythagore vẫn được ứng dụng 
trong tính toán ở các ngành vẽ kỹ thuật, đo lường, tính nhanh 
trong ngành kỹ thuật.. 


ZÉNON 


Zénon sinh ra tại Hy Lạp vào năm 490 trước Công nguyên 
vả mất năm 430 trước Công nguyên. Ông là một triết gia và là 
một nhà toán học. Ông đưa ra hai nghịch lý về chuyển động 
không hoàn tất, khiến cho nhiều nhà toán học phải lưu tâm. 


Nghịch lý thứ nhất 
Ông lập luận rằng: 


"Muốn đi từ A đến B, tất nhiên phải qua trung điểm € của 
AB trước. Muốn đi từ A đến trung điểm C, tất nhiên phải qua 
trung điểm D của AC trước. Muốn đi từ A đến trung điểm D, tất 
nhiên phải qua trung điểm E của AD trước. Cứ như vậy, bao 
giờ cũng phải qua trung điểm phần còn lại trước. Mà phần còn 
lại bao giờ cũng tồn tại, cho dù là số vô cùng bé. Như vậy 
không thể có được chuyển động hoàn tất từ A đến B". 


38 


Nghịch lý thứ hai 
Ông đưa ra ví dụ như sau: 


"Lực sĩ Achillie (kiện tướng chạy nhanh thời Hy Lạp cổ) đuổi 
theo con rùa chạy trước. Khi ông đuổi theo một đoạn x thì con 
rùa cũng chạy được một đoạn y. Vậy thì chẳng bao giờ lực sĩ 
đuổi kịp con rùa cả, vì bao giở con rùa cũng chạy thêm được 
một đoạn”. 

Tuy nhiên, nghịch lý thứ hai của ông không vững. Do 
khoảng cách ban đầu giữa con rùa và lực sĩ xác định. Hai động 
tử chuyển động cùng chiều với vận tốc không đổi. Do vận tốc 
của lực sĩ lớn hơn vận tốc của con rùa nên việc lực sĩ đuổi kịp 
con rùa là điều tất nhiên. 


EUCLIDE (Athens 325B.C = Alexandria, Egypt 265B.C) 


Euclide sinh ra tại Hy Lạp vào 
khoảng thế kỷ thứ III trước Công 
nguyên, ông là học trò của Platon. 
Euclide là một nhà vật lý và toán học 
nổi tiếng. Ông là người hiển lảnh, dịu 
dàng, khiêm tốn và có tính khẳng khái 
vả độc lập cao. 

Nhận lời mời của vua Ptolé mée |, 
Euclide đã đến Alexandrie và thành 
lập ở đó một viện toán học. Có truyện 
kể về ông như sau: 

Có lần vua Ptolé mée I hỏi Euclide: 


“Liệu ta có thể đến với hình học 
bảng con đường khác ngắn gọn hơn 
không, sao lại phải đọc đủ 13 quyển trong bộ sách của ngươi?” 

Euclide trả lời: 

“Tâu bệ hạ, trong khoa học chẳng có con đưởng nào đặc 
biệt dành cho vua chúa cả!” 


# 


39 


Vào thời đó, ở Hy Lạp đã tích lũy được rất nhiều tài liệu về 
hình học, đòi hồi phải xếp đặt lại thành hệ thống logic chặt 
chẽ. Ông đã viết và xếp đặt lại có hệ thống 13 quyển sách về 
cơ sở của hình học. Đóng góp của ông làm cho Hy Lạp vảo 
thời đó tích lũy được nhiều tài liệu về hình học. Ông đã thống 
kê những thành tựu hình học trước đó và bổ sung thêm những 
khám phá của mình. Bộ sưu tập của ông có giá trị rất lớn trong 
lịch sử phát triển toán học. Đó là nền tảng cho hình học sơ 
cấp. Hiện nay ở nhiều nước trên thế giới vẫn ứng dụng thành 
tựu của ông trong sách giáo khoa hình học cho học sinh phổ 
thông. Ngay cả định lý Pythagore và một số định lý khác cũng 
được chép lại từ bộ sưu tập của Euclide. Như vậy, nội dung 
chính của 13 quyển trong bộ sưu tập của Euclide là gì? 


- Quyển thứ 1 trình bảy điều kiện bằng nhau của các tam 
giác, hệ thức giữa các canh và các góc của tam giác, định 
lý về các đường song song, điều kiện bằng nhau của diện 
tích các tam giác và đa giác. Trong quyển thứ 1 có 23 định 
nghĩa, 5 tiên để và 5 khái niệm chung. 


Năm tiên đề của Euclide có dung như sau: 

1. Dựng một đường thẳng từ một điểm bất kỳ đến một 
điểm bất kỳ khác. 

2. Tạo liên tục một đường thẳng hữu hạn trong một đường 
thẳng. 

3. Dựng một đường tròn từ một điểm bất kỳ, với một 
khoảng cách bất kỳ. 

4. Các góc vuông đều bằng nhau. 

5. Nếu một đường thẳng bất kỳ cắt hai đường thẳng cho 
trước, tạo thành những góc trong cùng bên có tổng nhỏ 
hơn hai góc vuông thì khi kéo dài hai đường thẳng cho 


trước về phía góc trong cùng bền thì hai đường thẳng đó 
sẽ cắt nhau. 


40 


- Quyển thứ 2 gồm hai định nghĩa và 14 mệnh đề. Nội dung 
nói về hình bình hành có một góc vuông và một số chứng 
minh về hình học. 


~ Quyển thứ 3 gồm những kiến thức về đường tròn, bao gồm 
11 định nghĩa và 37 mệnh đề. 


- Quyển thứ 4 gồm 7 định nghĩa về đa giác nội tiếp trong 
đường tròn và ngoại tiếp với đường tròn. 


- Quyển thứ 5 gồm 18 định nghĩa về tỷ lệ thức. 


- Quyển thứ 8 áp dụng lý thuyết ở tập 5 vào tam giác đồng 
dang và hình học phẳng. 


- Quyển thứ 7; 8; 9 trình bày về lý thuyết số. 


- Quyển thứ 10 gồm 4 định nghĩa về đại lượng khả ước và 
vô ước, 115 mệnh đề về số vô tỷ. 


- Quyển thứ 11 gồm có 39 mệnh đề và 28 định nghĩa. Nội 
dung nói về mặt phẳng, khối đồng dạng, khối cầu, khối 
chóp, khối lập phương, khối trụ. 


¬ Quyển thứ 12 có 18 mệnh để tính diện tích một số hình. 


— Quyển thứ 13 trình bày về cách dựng hình đa điện đều và 
những tính chất của chúng. 


Ngoài ra, Euclide còn nhiều tác phẩm giá trị khác về toán 
học và khoa học. Ông có tác phẩm "Sự chia các hình", trong 
đó có 36 mệnh đề về cách chia các hình theo một tỷ lệ nhất 
định. 


Cũng như các nhà toán học và triết học của Hy Lạp cổ, 
ông rất thích nghiên cứu thiền văn. Ông có tác phẩm nói về 
cách ứng dụng toán học trong việc nghiên cứu thiên văn. Rất 
tiếc, nhiều tư liệu về cuộc đời và công trình của ông đã bị thất 
lạc. Tuy nhiên, nhần loại luôn coi ông là một nhà toán học vĩ 
đại. Ông luôn được học sinh các thời đại sau học tập qua sách 
giáo khoa. 


41 


ARCHIMÈDE (287B.C - 212B.C) 


Archimède sinh sống ở thành phố 
Syracuse trên đảo Syoine, thuộc Hy 
Lạp cổ (ngày nay thuộc nước Ý). Ông 
là nhà vật lý, nhà toán học và kỹ sư lỗi 
lạc thời Hy Lạp cổ. Thành phố 
Syracuse rất thịnh vượng về kinh tế, vì 
thế khoa học và kỹ thuật phát triển rất 
mạnh. Ở đó có những nhà triết học, 
hình học rất nổi tiếng. Họ đã biết cách 
"tính chu vì của trái đất, biết tính chu kỳ 
quay của trái đất để hình thành ngày 
và đêm.. 


Archimèẻ de rất đam mê môn hình học, ông luôn học tập và 
đọc sách miệt mài. Archimède có óc quan sát rất tốt. 


Ông đã tìm được định luật đỏn bẩy và phát biểu câu nói 
nổi tiếng : “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng quả đất lên”. 
Tất nhiên đây chỉ là câu nói để khẳng định sự ưu việt của định 
luật đòn bẩy, chứ không thể làm được trong thực tế. 


Ông đã đưa ra định luật thủy tĩnh học mang tên ông, khởi 
thảo được phương pháp xác định thành phần của các hợp kim 
bằng phép cân thủy tĩnh học. Archimède đã có giai thoại 
Euré ka nổi tiếng. Khi ông đang tắm, phát hiện thấy trong nước 
có một lực đẩy cơ thể ông lên. Ông mừng quá, quên cả mặc 
quần áo, cứ thế chạy ra ngoài và la lên Euréka (đã tìm thấy). 
Cái mà ông tìm thấy hiện nay có tên gọi là lực đẩy Archimède. 


Archimede là một nhà khoa học yêu nước. Có truyện kể 
lại, vào năm 214 trước Công nguyên, đất nước ông bị quân La 
Mã tấn công. Biết khó cầm cự được, ông cho binh lính dùng 
các máy móc phát minh của mình để bắn đá vào thuyền kể 
thù. Sau cùng, một luồng ánh sáng từ bờ biển chiếu thẳng vào 
tàu địch và thiêu cháy nhiều con tàu. Đó là do tấm gương 


42 


nhiều mặt ghép lại thành hình parabol của Archimè de. Gương 
khổng lổ hội tụ các tia nắng mùa hè và chiếu vào tàu chiến 
của địch. 


Tuy nhiên, chiếc gương đó có cấu tạo ra sao, được làm 
bằng gì thì đến nay vẫn còn là ẩn số. Trong một ngày hè năm 
1777, một nhà toán học đã thử chứng minh hiệu quả của 
gương parabol. Ông cho xếp 168 cái gương, tập trung tia nắng 
đổ lửa mùa hè và đốt cháy một cây to và làm cục chì nóng 
chảy ở khoảng cách 45 mét. 


Mùa thu năm 212 trước Công nguyên, thành phố Syracuse 
thất thủ. Khi quân La Mã xông vào thành tàn sát dân chúng, 
có một tốp lính gặp ông đang mãi mê vẽ những hình trên cát. 
Chúng dùng chân xóa hình vẽ đi, ông la lên: “Khoan đã! Đừng 
xóa hình vẽ của tôi”. Tốp lính đâm ông chết ngay tại chỗ. Hơn 
một trăm năm sau, Ciréon - nhà hùng biện La Mã đã tìm đến 
ngôi mộ của ông để đắp lên đó một hình cầu nội tiếp trong 
một hình trụ. Đó là điều Archimède thích và là nguyện vọng 
- cuối cùng của ông. 


ERATOSTHÈNE 


Eratosthène sinh ra tại Ai Cập vào năm 276 trước Công 
nguyên. Ông là một nhà thơ, một triết gia, một nhà địa dư học 
vả là một nhà toán học. 


Người đời nhớ đến ông vì bài toán đo chu vi trái đất một 
cách chính xác. Ông đã tìm cách đo được chu vi quả địa cầu 
bằng cách suy luận, không dùng một thứ máy móc nào. 


Chắc hẳn bạn thắc mắc, không biết Eratosthène đã suy 
luận như thế nảo. Để đo được chu vi trái đất, Eratosthène là 
tuần tự các bước sau đây: 


1. Ông đã nhận thấy vào lúc giữa trưa tại Cyrene, ngày 2† 
tháng 6 hàng năm, ánh sáng mặt trời rọi xuống đó theo 
phương thẳng đứng. 


43 


2. Cách vị trí đó 794 km về phía Bắc, nằm cùng trên một kinh 
tuyến, cũng vào lúc giữa trưa ngày 21 tháng 8, ánh sáng 
mặt trời không rọi xuống theo phương thẳng đứng mà xiên 
đi một góc 7912'. 


3. Bởi vì các tia sáng của mặt trời đưọc coi như song song với 
nhau nên Eratosthène đã suy luận rằng : nếu lấy tâm trái 
đất làm chuẩn thì góc ở tâm giữa hai vị trí trên là 712". 


4. Như thế chỉ cần lập luận theo quy tắc tam suất thì sẽ tìm 
được chu vi quả đất một cách dễ dàng. 


Trái đất 
7312! 
794 km 
——N 

Góc ổ tâm 7912' —> 794 km 
Xoay hết 3602 — Chu vi = ?km 

0 
Chu vi bằng: 794 km x ng = 39.700 km 


Hiện nay người ta đã đo được chính xác chu vi quả địa cầu 
là 40.003km. Sai biệt với kết quả của Eratosthèẻne là 303km. 
Bạn cho là nhiều quá sao, không đâu. Tỷ lệ sai biệt của ông 
chỉ khoảng 7 phần ngàn. Thật là một bộ óc siêu việt. 

Ngoài ra ông còn đưa ra một phương pháp để lấy các số 
nguyên tố từ số tự nhiên. Cách tính của ông gọi là phương 
pháp sàng Eratosthẻ ne. 


44 


Chúng ta có thể thức hiện lại phương pháp sàng của ông 


theo từng bước. 


Ví dụ, tìm số nguyên tố trong dãy số tự nhiên từ 2 đến 30 


như sau: 
2—3-4-—5-—-6-7—-8-9~-10-†1†1-12—-13- 14- 15 - 18 
~ †17 — 18 - 19 - 20 ~ 21 - 22 - 23 — 24 - 25 —- 26 - 27 - 28 ~ 
29-30 


Số 2 đầu tiền là số nguyên tố. 


Bỏ tất cả các số là bội số của 2 để dãy số còn lại: 


2-3—5—7-9~11-13-15~17-†19~-21-23-25-27- 


29 


Số 3 kế tiếp là số nguyên tố. 
Bồ tất cả các số là bội số của 3 để dãy số còn lại: 
2-3-5—-7-1†1-13-17-19-23- 25 - 29 
Số 5 kế tiếp là số nguyên tố. 
Bỏ tất cả các số là bội số của 5 để dãy số còn lại: 
2-3-5—-7-†1†1-13-17-19-23-29 


Không cần tính tiếp. Sàng Eratosthène chỉ cần tính đến 
vn. Ở đây vn = v30 = 5,47 (chọn đến 6). 


Như vậy, các số nguyên tố trong dãy từ 2 đến 30 là: 
2—~—3-5~—7-11-13-17-19-23-29 


Sau nảy từ sàng Eratosthène, người ta đã đưa ra nhiều 


sàng cải tiến khác. 


DIOPHANTE 
Diophante sinh vào khoảng năm 250 ở Hy Lạp, ông thọ x 


tuổi. Sở dĩ tuổi thọ của ông là một ẩn số vì bạn phải giải bài 


45 


toán ghi trên mộ bia để biết được tuổi của ông. Nội dung bài 
toán ghi trên bia mộ ấy như sau: 


“Hối những người qua đường. Đây là nơi yên nghỉ của nhà 
toán học Diophante. Xin đọc những dòng dưới đây và cho biết 
ông ta thọ được bao nhiêu tuổi: 


— Một phần sáu cuộc đời của ông là tuổi niên thiếu, hạnh 
phúc. 


— Một phần mười hai tuổi đời thì râu mọc lưa thưa. 


~ Ông lấy vợ, sống thêm một phần bảy tuổi đời nhưng vẫn 
chưa có con. 


— Năm năm sau, đứa con đầu lòng của ông ra đời. 
— Thương thay, cậu ta chỉ thọ bằng một nửa tuổi đời của bố. 
— Con ông mất đi, để lại đau thương cho ông trong suốt 4 
năm liền và ông nhắm mắt từ giã cõi đời. 
Hãy nói đi, hổi người khách qua đường. Diophante thọ được 
bao nhiêu tuổi? Cuộc đời của ông diễn biến ra sao?” 
Chúng ta làm những người qua đường và cùng nhau giải 
bài toán cổ ấy xem sao. 
Giải 
« Cách T1: Giải theo số học. 
a/ Tìm số tuổi: 
Phân số chỉ cuộc đời của ông ta từ lúc sinh ra đến lúc đeo 
nhẫn cưới: 


— + — 
6 12 7 84 84 28 


46 


Cuộc đời của ông được chia làm 28 phần đều nhau. Sau 


khi cưới 5 năm, ông có con vả con ông thọ bằng ặ số tuổi của 
š „ 14 VỀ > J2» lợn 
ông, hay là PT cuộc đời của ông. 


Như vậy, phân số chỉ cuộc đời ông sẽ là: 
11 14 3 
28 28 28 
Am... ở ‹ : 
Trong đó, 28 là 9 năm còn lại: 


5 năm sau ngày cưới + 4 năm sống thêm 


Cứ 3 phần thì tương ứng với 9 năm, như vậy 1 phần sẽ 
tương ứng với 3 năm. 


Cuộc đời ông là 28 phần, số tuổi thọ của ông là: 
3 x 28 = 84 tuổi 


b/ Diễn giải cuộc đời của ông: 
— Số năm ông còn trẻ: 
84:6= 14 năm 
— Số tuổi lúc ông mọc râu: 
14 + (84 : 12) = 21 tuổi 
— Số tuổi lúc ông lấy vợ: 
21 + (84 : 7) = 33 tuổi 
— Số tuổi lúc ông có con: 
33 + 5 = 38 tuổi 


~ Ông thọ 84 tuổi, côn ông mất lúc 84: 2 = 42 tuổi. Như vậy, 
số tuổi của ông lúc đó là: 


47 


38 + 42 = 80 tuổi 
~ Rồi 4 năm sau ông mất, ông thọ: 
80 + 4= 84 tuổi 


»‹ồ Cách 2: Giải theo đại số. 

a/ Tìm số tuổi: 

Gọi tuổi thọ của ông Diophante là x, 

Tuổi thơ trải qua trong ; cuộc đời là S: 

Rồi 13 cuộc đời nữa của ông đã đi qua và cằm ông lún 
phún râu. 

Ông lấy vợ và trải qua 5 cuộc đời không có con. 

5 năm sau, con trai đầu lòng của ông ta chào đời. 

Người con trai đã chết khi vừa bằng tuổi. 


Ông đau buồn và từ trần sau khi con trai mất được 4 năm. 


Vậy, phương trình về cuộc đời của ông là: 


Sau khi giải phương trình, chúng ta tìm được x = 84. Vậy 
ông Diophante thọ 84 tuổi. 


48 


b/ Cuộc đời của ông: 
Số năm ông còn trẻ: 
B4:6= †14 năm 


Số tuổi lúc ông mọc râu: 
14 + (84 : 12) = 21 tuổi 
Số tuổi lúc ông lấy vợ: 
21 + (84 : 7) = 33 tuổi 


Số tuổi lúc ông có con: 
33 + 5 = 38 tuổi 


— Ông thọ 84 tuổi, con ông mất lúc 84: 2 = 42 tuổi. Như vậy, 
số tuổi của ông lúc đó là: 


38 + 42 = 80 tuổi 
- Rồi 4 năm sau ông mất, ông thọ: 
80 + 4 = 84 tuổi 


Phương trình Diophante: 


Phương trình Diophante gọi chung cho phương trình đại số 
hai ẩn hoặc nhiều hơn. Nói cách khác, hệ phương trình đại số 
với số ẩn lớn hơn số phương trình. Với các hệ số nguyên, cần 
tìm các nghiệm nguyên và hữu tỉ của các phương trình đó. 

Ví dụ: : 


ax + by = 1 Trong đó a và b là các số nguyên tố cùng nhau. 
Có vô số các nghiệm nguyên x = Xọ + bn và ÿ = yo — an. 


ax + by = † 
x? - dy? = 1 Trong đó có vô số các nghiệm nguyên. 


x? ~ dy” = † 


49 


LƯƠNG THẾ VINH (1441 ~ 1496) 


Nếu không đề cập đến trạng Lường trong tập Giai thoai 
toán học này thì quả là một điều thiếu sót. 


Lương Thế Vinh sinh ngày 1 tháng 8 năm 1441 (Tân Dậu) 
ở làng Cao Hương (nay là Cao Phương) thuộc xã Liên Bảo, 
huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Hà, ông mất ngày 26 tháng 8 năm 
1496 (Bính Thìn) tại quê nhà. 


Ông lớn lên trong một gia đình nông dân có học. Từ nhỏ 
ông đã có tư chất thông minh hơn người. Ông nổi tiếng là thần 
đồng, có nhiều truyện kể về sự thông minh của ông. Ông học 
tập có phương pháp, biết sắp xếp việc học vả thởi gian vui 
chơi giải trí hợp lý. Chưa đến tuổi hai mươi, tài học của ông đã 
lan truyền khắp vùng Sơn Nam. 


Lương Thế Vinh đỗ Trạng nguyên khoa Quý Mùi năm 
1483, vào đời vua Lê Thánh Tông, Quang Thuận năm thứ tư, 
Năm ấy ông tròn 23 tuổi. Lần thi năm ấy có 1400 cử nhân dự 
thi, vua Lê chọn được 44 tiến sĩ, trong đó Lương Thế Vinh đỗ 
đầu. 


Vì đợt thi năm ấy là khoa thi đầu tiên của đời vua Lê 
Thánh Tông, nhà vua đã ban đặc ân là tự tay viết lên cờ hoa 
một bài thơ ban tặng cho ba vị đỗ đầu. Nội dung bài thơ ấy có 
ý như sau: 

“Trạng Nguyên Lương Thế Vinh 
Bảng nhãn Nguyễn Đức Trinh 
Thám hoa Quách Đình Bảo 


Thiên hạ cộng tri danh'.” 


! “Thiên hạ cộng tri danh”: Mọi người đều biết tiếng tăm. 


50 


Ông làm quan ở Viện Hàn lâm trong 32 năm. Ông từng 
đứng đầu Viện Hàn lâm với chức Hàn lâm Thị thư chưởng Hàn 
lâm Viện sự. 


Lương Thế Vinh có tài ngoai giao rất tốt, ông thường được 
giao trọ ng trách tiếp sứ nước ngoài và luôn là mối dây liên kết 
tốt với các nước láng giề ng. 

Lương Thế Vinh được mời dạy học ở các trường nổi tiếng 
về văn chương và toán học của đất nước như: Quốc Tử giám, 
Sùng Văn quán, Tú Lâm cục. 

Học trỏ của ông lắm người thành tài và giúp ích rất nhiều 
cho đất nước, như: 

- Năm 1469 có tiến sĩ Nguyễn Tất Đại (người làng Kha Lý, 
xã Thuy Quỳnh, Thái Bình). 


- Năm 1478 có thám hoa Trần Bích Hoành (người làng Vân 
Cát, xã An Thái) 


~ Năm 1499 có tiến sĩ Trần Xuân Vinh (người làng Bảo Ngũ) 
và bảng nhãn Lương Đắc Bằng (người làng Hội Triều, 
Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Lương Đắc Bằng là cháu họ của 
Lương Thế Vinh, theo học ông về văn và toán từ lúc 12 
tuổi. Sau này Lương Đắc Bằng là thầy dạy học của Trang 
Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. 


Ngoài việc dạy toán, Lương Thế Vinh còn giữ chức Cấp sự 
khoa Công, chuyên việc xây dựng đền đải, đê điều.. Ông đã 
biên soạn quyển sách giáo khoa toán học đầu tiền của nước 
ta, đó là quyển “Đại thành Toán pháp”. Trong đó, ông nêu ra 
các thảnh tựu về hình học và số học của nước ta. Tuy nhiên, 
toán học thời đó chỉ tập trung vào việc cân đo là chính. 


Trong khi làm quan ông sống thật liêm khiết, luôn lấy tư 
tưởng yêu nước thương dân làm trọng. Ông là một nhà sư 
phạm tài ba, là một nhà toán học giỏi của đất nước. Những 
năm cuối đời, ông xin về vui thú điển viên ở quê nhà. Trang 


51 


Nguyên Lương Thế Vinh mất vào ngày 26 tháng 8 năm 149ô 
tại quê nhà. Dân làng xây dựng đền thờ ông tại nền ngôi nhà 
cũ tại Giáp Nhất làng Cao Hương. 


Mọi người thương nhớ ông, vua Lê Thánh Tông đã lảm thơ 
điếu thương tiếc ông. Đến ngày nay, hội thí mang tên Lương 
Thế Vinh được tổ chức trong học sinh hàng năm cũng để nhắc 
nhở lớp trề noi gương học tập và rèn luyện nhân cách của ông. 


Có rất nhiều giai thoại nói về cuộc đời của ông. Chúng ta 
lướt qua vải giai thoại liền quan đến toán học để hiểu thề m về 
tài học và khả năng ứng biến của ông. 


Mẹo nhỏ 


Thời còn bé, cùng những đứa trẻ trong làng, ông thường 
nô đùa với bạn bè, lúc tắm sông lúc rượt đuổi nhau. Một hôm 
có một người phương Bắc thấy có tinh quân" xuất hiện ở làng 
ông, bẻn tìm đến và tìm hiểu. Người ấy gặp đám trẻ đang chơi 
bên bờ sông, liền nầy ra ý đào một cái hố sâu. bỏ trái bưởi 
xuống hố. Người ấy gọi lũ trẻ lại vào ra câu đố, là sao lấy trái 
bưởi lên khỏi hố mà không được dùng đến que gậy. 


Bọn trổ còn lúng túng thì Lương Thế Vinh đã hô hào các 
ban lấy nước đổ đầy vào hố, trái bưởi nổi lên theo mực nước... 
và thế là ông đã lấy được trái bưởi ra khỏi hố. Người khách ấy 
phải thán phục trước sự thông minh và nhanh lẹ của Lương 
Thế Vinh. 


Đối đáp giỏ i 


Có truyện kể khi còn bé gia đình ông rất nghèo. Một hôm 
bố mẹ đi vắng, người chủ nợ đến đòi tiền, lúc ấy ông đang 
chơi với bạn liền chạy lại chào. Người chủ ng hỏi: 


52 


- Bố mẹ cháu đâu rồi? 

Lương Thế Vinh thưa bố mẹ đã đi công việc quan trọng. 

Người chủ nợ tỏ mò hỏi việc gì, ông suy nghĩ một lát và trả 
lời lấp lửng: 

~ Bố cháu đi giết người sống, mẹ cháu đi cứu người chết. 

Rất ngạc nhiên về câu trả lời ngộ nghĩnh đó, người chủ nợ 
càng tò mò tìm hiểu. Cậu bé vẫn không chịu giải thích, cuối 
cùng chủ ng đồng ý xóa nợ cho bố mẹ cậu nếu cậu bé giải 
thích nghe hợp lý. 

Cậu bé liền lấy miếng đất sét đang cầm tay và nói: 

~ Xin ông in dấu tay vào cục đất sét này để làm bằng, lúc 
đó cháu sẽ giải thích. 

Người chủ nợ làm y lời của cậu bé và chờ nghe giải thích. 

Cậu bé tươi cười và nói: 

~ Thưa ông, bố cháu đi giết người sống là đi nhổ mạ. Còn 
mẹ cháu đi cứu người chết là đi cấy lúa. Cháu đã giải thích 

xong, vậy ông vẫn nhớ lời hứa chứ ạ? 

Người chủ nợ cười thích thú vì lời giải thích của ông và giữ 
lời hủy số nợ của gia đình ông. Khi bố mẹ cậu về, người chủ 
ng trở lại và khen ngợi cậu bé đối đáp giỏi. Bố mẹ cậu thấy đã 
đến lúc cho cậu đi học. 


Chơi mà học 


Ngà y xưa, trẻ em làng quê Việt Nam chẳng có video, cũng 
chẳng có những thú giải trí như bây giờ. Đồ chơi thường là 
những đồ tự tạo từ cây cỏ, đất đá.. 


Cậu bé Lương Thế Vinh thường thu lượm rất nhiều hòn 
cuội, vẽ lên mặt đất 9 ô vuông liền nhau. Ông bảy cho các bạn 
chơi trò toán nhân như sau: 


853 


~ Nhân hai: bổ 2 hòn cuội vào ô thứ nhất thì phải bỏ 4 hòn 
cuội vào ô thứ hai, bổ 6 hòn cuội vào ô thứ ba... bổ 18 hòn 
cuội vào ô thứ chín. Bảng cửu chương 2 được hình thành. 


— Nhân ba: bổ 3 hòn cuội vào ô thứ nhất thì phải bổ 6 hòn 
cuội vào ô thứ hai, bổ 9 hòn cuội vào ô thứ ba.. bỏ 27 hòn 
cuội vào ô thứ chín. Bảng cửu chương 3 được hình thành. 


Tương tự như vậy, ông đã cùng các bạn chơi và học hết 
bảng cửu chương thông thường. Không chỉ tìm ra bảng cửu 
chương, ông còn đặt ra cách tính bình phương một số và trình 
bảy trong quyển Đại thành Toán pháp sau này. Trong quyển 
Đại thành Toán pháp, Lương Thế Vinh ghi lởi mở đầu như sau: 


“Trước thời cho biết cách đo lường 
Tính toán bình phân ở cửu chương 
Thông hay mọi lẽ điều vinh hiển 
Học lấy cho tinh giúp thánh vương." : 


Trong quyển Đại thành Toán pháp, trạng nguyên Lương 
Thế Vinh có nêu ra cách tính diện tích hình thang qua các vần 
thơ sau: 


“Tam giác bị cụt đầu 
Diện tích tính làm sao 
Cạnh trên, cạnh dưới cộng vào 


Đem nhân với nửa bề cao tất thành”. 


Sáng tạo ngay cả khi chơi 

Trò chơi nặn tượng đất sét là một trò chơi chẳng mất tiền 
và rất phổ biến ở làng quê Việt Nam. Trẻ con ở làng của cậu 
bé Lương Thế Vinh cũng rất thích chơi trò nặn tượng đất sét. 


54 


Một hôm thấy các bạn nặn hình con voi đất, cậu bé Lương 
Thế Vinh hỏi các bạn có muốn con voi cử động và đi được hay 
không? Ồ! Một ý tưởng thật thú vị, bọn trẻ nhao nhao lên đồng 
tình. 


Lương Thế Vinh lấy con đỉa lớn để làm vỏi voi, con giun 
làm đuôi voi, đôi bướm làm tai voi, bốn con cua đồng đặt dưới 
chân voi. Thế là con voi cử động và đi được trong tiếng hò reo 
của bọn trẻ. 


Lương Thế Vinh và bài toán tỷ lệ 


Khi còn bé, Lương Thế Vinh thường nằm nghỉ với bạn bè 
dưới bóng râm sau những lần vui chơi. Một lần nọ, có bạn đố 
nhau làm sau đo được chiều cao của cái cây to đang che mát 
cho cả bọn. Trong khi các bạn đang tìm cách đo chiều cao cái 
cây thì Lương Thế Vinh nhặt lấy một cành cây thẳng và cắm 
xuống đất, cậu canh sao cho bóng của cành cây nằm chồng 
lên bóng của cây cần đo và đỉnh của hai cái bóng trùng nhau. 
Lương Thế Vinh đo chiều dài của cành cây theo gang tay. Cậu 
đo tiếp chiều dài bóng của cảnh cây. Sau cùng đo chiều dài 
bóng của cây to và tính toán. Khi cậu cho biết kết quả thì các 
bạn không tin. Bọn trẻ nhao nhao đi kiếm dây leo buộc lại và 
leo lên ngọn cây thả dây xuống đất để đo lại. Thật là kinh 
ngạc, kết quả đúng như Lương Thế Vinh đã tính. Các em biết 
không, Lương Thế Vinh đã vô tình ứng dụng định lý Thalès 
trong việc tính chiều cao của cây. 


chiều cao của cây  _ _ chiều cao của cành cây 
chiều dài bóng của cây chiều dài bóng của cảnh cây 
Kính yêu thầy dạy 


Khi cho con đi học, bố mẹ Lương Thế Vinh đưa cậu bé qua 
làng Hội Triều (nay thuộc xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa, 


55 


tỉnh Thanh Hóa) gặp người họ xa tên Lương Hay” đang làm 
nghề dạy học. 


Lương Hay là thầy dạy nhưng vai vế nhỏ hơn Lương Thế 
Vinh. Tuy nhiề n, cậu bé Lương Thế Vinh vẫn giữ đúng lễ nghĩa 
thầy trò. Lương Thế Vinh giúp thầy rất nhiều việc, thầy trò gắn 
bó với nhau thật thân thiết. Ông đã đọc hết tủ sách của thầy 
dạy. Khi tiến ông lên đường đi thi Hương, thầy ông lúc đó còn 
hiếm muộn chưa có con. Tuy nhiên Lương Hay vẫn nhờ Lương 
Thế Vinh hứa sẽ dạy cho con mình sau này. Giữ lời hứa ấy, về. . 
sau Lương Thế Vinh nhận dạy cho con của thầy là Lương Ngạn 
Ích lúc mới lên 12 tuổi. Lương Thế Vinh chăm sóc và dạy toán 
cho Lương Ngạn Ích (sau này Lương Ngạn Ích đối thành Lương 
Đắc Bằng và đậu Bảng nhãn năm 1499). 


Trạng nguyên giỏi đối đáp 


Có lần nhà vua đi tuần du có ghé qua làng của Trang 
nguyên Lương Thế Vinh. Khi nhà vua ghé thăm chùa của làng, 
thấy sư trụ trì vô ý đánh rớt quạt và một vị quan tùy tùng nhặt 
quạt giúp nhà sư. Vua Lê Thánh Tông chợt nghĩ ra câu đối như 
sau: 


“Đường thượng tụng kinh, sư sử sứ"? 


Các quan đi theo ai cũng lúng túng ở cụm từ “sư sử sứ'. 
Trạng Nguyên Lương Thế Vinh cũng có ở đó nhưng chỉ mỉm 
cười không đối đáp lại vế đối của vua. Một lúc sau quan Trạng 
cho lính về mời vợ đến, ông vờ say để vợ dìu mình về. Các 
quan rất ngạc nhiên khi thấy Trạng có tài ứng đối lại định 
“chuồn” về, Nhà vua thấy vậy đòi Trạng phải ra câu đối lại. 
Trạng mỉm cười và nói: 


' Lương Hay là học trò giỏi. đậu Giải nguyên đầu đời vua Lê nhưng 
không ra làm quan, ở nhả làm nghề dạy học. 
? Tạm hiểu là: “Nhà sư sai khiển được quan gia.” 


56 


- Thưa, thần đã đối rồi ạ! Đó là: 
“Đình tiền túy tửu, phụ phù phu”. 
Phụ phù phu đối với Sư sử sứ, thật là chỉnh. 


„{† 


Trạng nguyên ra câu đố 


Vào đầu xuân, các quan trong kinh thành Thăng Long 
thường gặp nhau để xướng họa thơ. Năm ấy là năm Ất Dậu 
(1465), các quan đang xướng họa thơ rất vui vẻ. 


Khi đến quan Hàn lâm Học sĩ Lương Thế Vinh xướng họa 
thì ông từ tốn đứng dậy và nói: 


- Năm Ất Dậu này tôi vừa tròn hai con giáp. Tôi xin xướng 
một bài thơ xin các quan họa lại bằng cách giải hộ. Nói 
xong ông đọc ngay một đề toán bằng thơ: 


“Kim hữu gia kê nhất đại quần: 
Đình tiền tụ thực tẩu phân phân 
Nhất hùng tam phụ, phụ ngũ tử 
Nhất bách thất thập nhất đầu thân 
Số nội kỷ đa hùng, phụ, tử 

Vấn quân bố toán đắc tường vân?” 


Ý của để toán này là: 


“Một đàn gà đang tụ nhau ăn thóc, 
Trước sân cứ chạy nhảy lung tung. 


Hễ một con gà trống thì có ba con gà mái, một con 
gà mái có năm con gà con 


Đầu thân đếm được 171 


' Tạm hiểu là: “Trước sân say rượu, vợ dìu chồng.” 


57 


Cần tìm số gà trống, gà mái, gà con. 
Vậy hỏi ai tỏ tường giải đáp giúp?” 

Nghe xong đề toán, các quan thay nhau giải. Người thì 
ngồi suy ngẫm, người thì lấy giấy viết tính toán nhưng chưa có 
ai giải ra cả. 

Cuối cùng quan Trạng nguyên Lương Thế Vinh phải giải: 
số gà có 9 con gà trống, 27 con gà mái và 135 con gà con. Rất 
tiếc, chưa tìm được tài liệu nói về cách giải của ông. 


Chúng ta thử giải bài toán của ông với cách số học. 
Giả sử gọi số gà trống lả 1 phần, số gả mái sẽ là 3 phần, 
số gà con là 15 phần. 
Tổng số phần bằng nhau là: 
1+3+15 = 19 (phần) 

Giá trị một phần hoặc số gà trống là: 

171 (đầu thân) : 19 (phần) = 9 (con gà trống) 
Số gà mái là: 


3x98 27 (con gà mái) 


Số gà con là: 
15x9 


135 (con gả con) 


Trạng Lường cân voi 


Trạng nguyên Lương Thế Vinh được gọi là Trang Lường do 
khả năng tính toán nhanh và sắc sảo của ông. Có lần sứ nhà 
Minh là Chu Hy sang nước ta và muốn thử tài của ông. Chu Hy 
là một học sĩ nổi tiếng uyên bác của nhà Minh. Một hôm Chu 
Hy đi dạo chơi gần bở sông với Trạng Lường, nhìn thấy quân 
lính đang cho tắm rửa cho voi, sứ nhà Minh nói: 


58 


— Nghe tiếng quan Trang đã lâu, nay xin nhờ quan cân giúp 
con voi kia xem nó nặng bao nhiêu cân. 


Nói xong, sứ nhà Minh tủm tỉm cười vì nghĩ rằng đã làm 
khó được Lương Thế Vinh, 


Quan Trạng Lương Thế Vinh bình thần nói: 
- Sáng mai mời quan ra đây xem tôi cần con voi này. 


Trong ngày hôm ấy, quan Trạng sai quân lính đóng một 
cá i bè lớn và chuẩn bị mấy chục gánh đá hộc. Sáng hôm sau, 
trước sự chứng kiến của sứ nhà Minh. Quan Trạng Lương Thế 
Vinh sai lính hạ bè xuống nước, để sát bờ sông. Tiếp theo là 
dắt voi lên bè, chiếc bè bị chìm một phần, quân lính lấy dấu 
mực nước ở cạnh bè. Sau khi cho voi lên bờ, quân lính lại chất 
đá hộc lên bè. Khi bè chìm đến mức đã vạch dấu thì dừng lại. 
Đem cân tất cả số đá hộc đó để xác định trọng lượng của voi. 
Thật là đáng nể, Chu Hy đã cảm phục nhưng cũng muốn thử 
tài Trạng Lường nữa. 


Trạng Lường đo giấy 


Chu Hy, sứ nhà Minh lại xin ra một câu đố. Ông ta đưa cho 
Trang nguyên Lương Thế Vinh cây thước và một tờ giấy được. 
xé ra từ quyển sách. Sứ nhà Minh đố Trang Lường dùng cây 
thước trên tay để đo bề dầy của tờ giấy là bao nhiêu? Trạng 
Lường mỉm cười và lấy thước đo bể dầy quyển sách, sau đó 
sai lính đếm xem sách có bao nhiêu tờ giấy. Thế là ông tính 
được bề dầy tờ giấy. 


bể dầy quyển sách 

số tờ giấy 

Sứ nhà Minh rất ngạc nhiên và khâm phục tài năng của 
Trạng Lường Lương Thế Vinh. Từ đó Chu Hy không dám thử tài 
của Trạng Lường nữa. 


bể dầy tờ giấy = 


59 


NICOLAS COPERNIC (1473 - 1543) 


NICOLAS COPERNIC sình ngày 
19 tháng 2 năm 1473, mất ngày 24 
tháng 5 năm 1543. Ông là nhà bác 
học người Ba Lan. Ông đã dành cả 
cuộc đời để nghiên cứu thiên văn 
học, toán học và quang học. 

Ông là tác giả quyển sách Về 
sự quay của các thiên thể. Trong 
đó, ông đưa ra thuyết khởi điểm hệ 
nhật tâm của vũ trụ. Chuyển động 

li cớ của mặt trăng quanh trái đất, các 
hšnh tỉnh quay ktTPrnm mặt trời. Học thuyết của ông đã tạo ra 
một cuộc cách mạng khoa học và gặp rất nhiều sự chống đối 
từ những người bảo thủ. 


Các khái niệm này về sau được Kepler rồi đến Newton làm 
rõ qua lực hấp dẫn vũ trụ: 


“Giữa hai vật có các khối lượng m; và mạ ở cách nhau một 
khoảng r, có các lực tương hỗ bằng nhau tác dụng, độ lón của 
lực F này tỷ lệ vói tích các khối lượng m; và mạ và tỷ lệ nghịch 
với bình phương khoảng cách giữa chúng”. 
m.ma 


r? 


F=y 
Trong đó y được gọi là hằng số hấp dẫn. 


Nicolas Copernic có đóng góp rất lớn cho toán học, ông đã 
thành lập bảng sin và bảng sec, ông đã dành nhiều thời gian 
cho việc nghiên cứu môn lưgng giác học. Ngày nay mặc dù 
máy tính tay có thể tra cứu nhanh bảng sín nhưng mọi người 
luôn nhớ đến công lao của ông, một trong những nhà xây dựng 
nên môn lượng giác học. 


60 


JOHN NÉPLER 


John Népler sinh năm 1550, mất năm 1617. Ông thuộc gia 
đình giàu có xứ Ecosse. 


Năm 43 tuổi, ông đã “bạo gan” cho xuất bản quyển sách 
“Khám phá hoàn toàn về sách Khải Huyền của Thánh John”. 
Trong đó ông tiên đoán năm tận thế trong khoảng 1688 và 
1700. Không hiểu sao, quyển sách ấy bán rất chạy, tái bản 
đến hơn 20 lần. 


Tuy nhiên, ông đã để lại cho hậu thế một phát hiện ra 
phép toán thứ bầy, đó là phép lấy Lôgarit!. Ông đã làm việc 
liên tục trong 12 năm để tìm hiểu lý thuyết Lôgarít. Công trình 
được công bố trong quyển sách có tên “Mô tả luật Lôgarit kỳ 
diệu”. Lôgarit là một công trình tuyệt vời, nó đã làm giảm việc 
tính toán đi rất nhiều lần, 


Sau này H. Briggs, giáo sư toán ở Anh đã tìm gặp Népler. 
Hai nhà toán học đã cộng tác với nhau để xây dựng nên 
Lôgarit thập phân. Hiện nay còn gọi là Lôgarit Briggs. 


Năm 1624, ông Briggs công bố bảng Lôgarit từ † đến 
20.000 và từ 90.000 đến 100.000. Bảng Lôgarit của Briggs 
hiện nay vẫn còn được sử dụng. Tuy nhiên với các chức năng 
siêu việt của máy tính thì bằng Lôgarit chỉ còn để làm một kỷ 
niệm đẹp của toán học. 


1 Người ta lần lượt gọi bốn phép toán đầu tiền là cộng, nhân, trừ 
(nghịch của phép công), chia (nghịch của phép nhân). Phép nâng lén 
lũy thửa là phép toán thứ năm, phép tìm cơ số là phép toán thứ sáu 


61 


GALILEO GALILEI (1564 - 1642) 


Galileo Galilei sinh ngày 15 tháng 
2 năm 1564 tại Pisa, mất ngày 8 
tháng 1 năm 1642. Ông là nhà bác 
học thiên tài người Ý. Ngay khi còn là 
sinh viên, ông rất đam mê môn hình 
học. Ông đã chứng minh rằng giữa 
các hình phẳng cùng chu vi thì hình 
tròn có diện tích lớn nhất. Galilei đã 
phát minh ra kính thiên văn, khám 
: - phá được bốn vệ tinh của sao Mộc, 
vết tối của Mặt trời, tìm ra được hiện tượng quán tính, nghiên 
cứu các định luật về sự rơi tự do của vật thể. 


Năm 1638, trong quyến “Discorsi”, Galilei có đưa ra một 
nghịch lý được gọi là nghịch lý Aristote (vì đã được Aristote mô 
tả trước đó). Nghịch lý của ông đã làm nâng cao tầm quan 
trọng của môn cơ học trong đời sống. Nghịch lý này được trình 
bảy như sau: 


Hai bánh xe lớn và nhỏ liền khối và đồng tâm với nhau như 
hình vẽ. Khi bánh xe lớn quay một vòng từ A đến B thì bánh xe 
nhỏ cũng quay một vòng từ € đến D. Vì AB = CD nên suy ra 
chu vi đường tròn lớn bằng chu vi đường tròn nhỏ. 


62 


Nghe qua ai cũng thấy vô lý, vì nếu dựa vào toán hạc thì 
chu vi của hai vòng tròn đồng tâm không bằng nhau. Như vậy 
đoạn đường đi được sau một vòng quay của chúng phải khác 
nhau. Bánh xe lớn phải đi được một đoạn dài hơn bánh xe nhỏ. 
Nhưng thực tế chúng đi một đoạn bằng nhau. Vậy sự vô lý của 
bài toán ở chỗ nào? Chúng ta hãy phân ra hai trường hợp. 


Trường hợp †: 


Hai bánh xe đồng tâm liền khối quay tại chỗ quanh một 
tâm. Góc quay ở tâm bằng nhau nhưng do bán kính bánh xe 
khác nhau nền điểm A trền bánh xe lớn sẽ đi một đoạn bằng 
chu vi bánh xe lớn, điểm C trên bánh xe nhỏ sẽ đi một đoạn 
bằng chu vi bánh xe nhỏ. 


Vì vậy, nên khi xe đạp lăn bánh, chúng ta thấy chuyển 
động của các điểm ở vành bánh xe và các điểm ở gần tâm 
bánh xe khác nhau. 


Trường hợp 2:. 


Hai bánh xe đồng tâm liền khối lăn trên một mặt có bậc 
như hình vẽ. Khi bánh xe lớn quay một vòng để đi một đoạn 
AB bằng chu vi bánh xe thì bánh xe nhỏ sẽ đi một đoạn bằng 
chu vi bánh nhỏ + đoạn trượt để bằng đoạn CD. Đoạn CD vẫn 
bằng đoạn AB nên không có gì nghịch lý cả. 


Trong cơ học, người ta gọi chuyển động của bánh xe lớn là 
chuyển động lăn. Chuyển động của bánh xe nhỏ là chuyển 
động vừa lăn vừa trượt. Đoan đường bánh xe nhỏ lăn được 
chính là chu vi của bánh xe nhỏ, tất nhiên là nhổ hơn chu vi 
của bánh xe lớn, Đoạn đường bánh xe nhỏ. trượt theo bánh xe 
lớn bằng hiệu của chu vi bánh xe lớn và bánh xe nhồ. Chính vì 
vậy, trong thực tế nếu dùng hệ thống chuyển động này, bánh 
xe nhỏ sẽ mòn nhanh hơn bánh xe lớn vì ngoài ma sát lăn nó 
còn phải chịu tác dụng của ma sát trượt. Nghịch lý của Galilei 
'đã được giải thích. 


63 


JOHANN KEPLER (1571 - 1630) 
ì 


JOHANN KEPLER sinh ngày 27 
tháng 12 năm 1571 tại Weil der Statt, 
Đức. Ông là nhà bác học tài giỏi, đã 
có công đưa toán học để nghiên cứu 
vũ trụ. Năm 1598, ông đưa ra luận văn 
“Tiên đoán của toán học về những 
điều bí ấn của vũ trụ" (Prodromus 
Dissertatioòỏnum Mathematicarum Continens 
Mysterium Cosmographicum). Kepler cùng 
š #@@mxe CTHỜI VỚI Galileo Galilei (1564 — 1642), 
ông cũng ñnữ ¡ hộ hức thuyết của Copernic nhưng lại luôn lo 
tránh né những người thuộc phái bảo thủ. 


Ông đã sáng chế ra kính thiên văn Kepler. Ông đưa ra các 
định luật Kepler về chuyển động của các hành tinh quanh Mặt 
trời: 

— Tất cả những hành tính chuyển động theo hình ê-lip thì một 
trong tiêu điểm của chúng là Mặt trời. 

¬ Bán kính vectơ từ Mặt trời đến hành tỉnh quét thành những 
điện tích hình quạt bằng nhau trong những thởi gian bằng 
nhau. 

- Bình phương thời gian quay của các hành tỉnh thì tỷ lệ với 
nhau như các lập phương những bán trục lớn của các ê-líp 
do các hành tỉnh vẽ ra. 


Định luật Kepler được phát triển thành phương trình của ê- 
líp trong toa độ cực với dạng: 


F* p 
lục + 
†—ecosœ 


trong đó e < 1 là tham số tiêu. 


Phương trình trền được ứng dụng rất nhiều trong kỹ thuật, 
ví dụ như tính boán bánh răng hình ê -líp. 


64 


Qua việc nghiên cứu các vấn đề cơ học thiên thể, Kepler 
đã đưa ra phương trình mang tên của ông có dạng: 


ÿ — asiny = x 


Kepler là một trong những người tiên phong trong việc áp 
dụng tích phân để tính thể tích khối tròn xoay. 


Năm 1609, Kepler đưa ra khái niệm từ fiêu điểm như sau: 


+ Tiêu điểm của đường bậc hai: là điểm nằm trong mặt 
phẳng của đường cong đó và có tính chất là tỷ số của khoảng 
cách của một điểm bất kỳ của đường cong đến tiêu điểm đối 
với khoảng cách đến đường chuẩn tương ứng là một hằng số 
tâm sai của đường cong đó. 


+ Tiêu điểm trong lý thuyết phương trình vi phân: là điểm 
mà mọi đường cong đi qua sẽ tạo thành một đường xoắn ốc 
với vô số vòng. 


Tuy nhiên ông là một nhà khoa học không gặp nhiều vận 
may. Con ông chết vì bệnh đậu mùa, vợ ông bị điên mà chết, 
mẹ ông bị tù vì người ta vu cho là bị ma quỷ ám, ông cũng bị 
làm khó dễ vì không theo đạo chính thống. 

Ông qua đời năm 1630, tài sản nghèo nàn của ồng chẳng 


có gì đáng giá, những gì ông để lại cho nhân loại chỉ là những 
công trình toán học và thiên văn. 


65 


RENÉ DESCARTES (1596 -1650) 


Ông là một triết gia, một nhả vật lý, một nhà toán học lỗi 
lạc người Pháp. Ông sinh ngày 31 tháng 3 năm 1596 tại 
Touraine, thuộc một tỉnh nhỏ của La Haye nước Pháp, mất vào 
lúc 4 giờ sáng ngày 11 tháng 2 năm 1650 tại Stokholm. Ông 
được chôn cất tại nghĩa trang Công giáo, trên Bia mộ ghi lại 
những công lao của ông. Mười bảy năm sau, ông được cải táng 
tại Pháp, phía sau điện Panthéon, nơi yên nghỉ của các danh 
nhân nước Pháp. 


Descartes mổ côi mẹ sau vải ngảy tuổi. Tử năm lên tám 
tuổi, ông được gửi vào trường La Flèche Dòng Tên. Tại đó ông 
hình thành một thói quen dành thời gian còn trền giường vào 
sáng sớm để tư duy những vấn đề toán học và rất thích tranh 
luận với bạn bẻ về những vấn đề triết học liên quan đến van 
vật chung quanh. 


Ông luôn tin tưởng vào khoa học, giải quyết mọi vấn đề 
mạch lạc giống như khi giải một bài toán vậy. 


Ông rời La Flèche năm 1612. Năm 1617 ông gia nhập 
quân đội. Trong quân đội, ông được cử đến Hà Lan, Ý, Đức. 
Tại những nơi đây ông quen nhiều nhà bác học nổi tiếng. Cho 
đến năm 1628, ông định cư ở Hà Lan. Descartes dành nhiều 
thời gian cho việc du lịch, thưởng ÈS4át và thư từ với bạn bè. 
Ông sống ở Hà Lan tất cả 20 
năm. Trong thời gian này ông 
đã soạn ra một loat kế hoạch 
làm việc lâu dài. Khi các 
trưởng đại học ở Hà Lan bắt 
đầu giảng học thuyết ông thì 
cũng là lúc ông bị nhà thở 
công kích kịch liệt. Chính vì 
vậy, vào đầu tháng 10 năm 
1649 ông phải rời Hà Lan để 


66 


đến Thụy Điển. Nhưng ông không định cư ở Thụy Điển được 
lâu, ông đã qua đời vào đầu năm 1650. 


Khi Marin Mersenne viết thư thông báo cho ông về phán 
quyết của tòa án về định mệnh của Galileo thì ông tạm ngưng 
các cuộc tranh luận, Vì vậy những khám phá về tâm sinh lý 
của con người chỉ được xuất bản sau khi ông qua đời (vào năm 
1662). Tài liệu đó có tên De homine. Trong đó ông đề cập đến 
cơ chế tự động phần xạ khi có sự kiện tác động lên con người, 
một tư tưởng mới so với tầm nhìn chung lúc bấy giờ. Descartes 
có những tư tưởng rất mới nhận định về thân xác và tâm hồn 
của con người. Những nhận định của ông nói lên tư tưởng siề u 
việt của một triết gia. 

Ông đã tìm ra được định luật khúc xạ tia sáng, phát biểu 
định luật bảo toàn xung lượng... Descartes có đã đóng góp rất 
nhiều cho Toán học. Ông đã sáng lập ra môn Hình học giải 
tích. Nền tảng của môn này là hệ toa độ vuông góc mang tên 
ông. Trong hệ tọa độ vuông góc Descartes; trục hoành Óx và 
trục tung Oy trực giao với nhau; đơn vị đo độ dài trên trục 
hoành và trục tung là như nhau. 


Tọa độ Descartes 


67 


Descartes là người đầu tiên đã nhận ra được sự liên quan 
giữa các đỉnh, các mặt và các canh trong đa diện đều. Sau này 
được Euler làm rõ và đưa ra định lý Descartes - Euler về đa 
diện đều. Định lý đó khẳng định rằng với mọi đa diện đều" và 
đa diện loại không, ta có công thức: 


Đ+M~-C=2, 

trong đó Ð là số, đỉnh của đa diện, M là số mặt của đa 
diện, € là số cạnh của đa diện. 

Descartes nghiên cứu các đường cong phẳng và đưa ra 
dạng đường trái xoan Descartes với tính chất như sau: 

Những khoảng cách r và rạ từ một điểm M tùy ý của 
đường cong đến hai tiêu điểm đã cho F‡ và Fa được liên hệ 
bằng phương trình không thuần nhất: 

rị + mr¿= a (m và a là các hằng số) 


Đó cũng là phương trình của đường trái xoan Descartes 
trong các toa độ song cực. Đường trái xoan Descartes chính là 
một đưởng cong bậc bốn. 


— Khi m = 1, đường trái xoan Descartes thành hình ê-lip. 
~ Khi m = †1, đường trái xoan Descartes thành hình hyperbol. 


Các phương pháp toán học của Descartes là một trong 
những lực đẩy quan trong của sự phát triển toán học và cơ học 
hiện đại. 

Tên của Descartes được đặt cho một miệng núi lửa trên 
mặt trăng. Ông là một con người vĩ đại của thiên niên kỷ. - 


! Đa diện đều là đa diện lồi có tất cả các mặt là đa giác đều. 
? Đa diện không là đa diện đồng phôi với hình cầu và có các mặt là 
đa diện đơn giản. 


68 


CHRISTIAN HUYGENS (1629 - 1695) 


Christian Huygens sinh ngày 14 
tháng 4 năm 1629, mất ngày 8 
tháng 7 năm 1695. Ông là nhà cơ 
học, nhà thiên văn, nhà toán học 
lỗi lạc của Hà Lan, Ông phác thảo 
ra lý thuyết về chuyển động tròn 
của con lắc xyclôít. Ông đã đưa ra 
cấu tạo của đồng hồ con lắc chính 
xác. Ngoài ra ông đã đề ra nguyên 
lý Huygens (nguyên lý xây dựng 
các mặt sóng), giải thích sự nhiễu 
xa ánh sáng. Nguyên lý Huygens 
cho phép chúng ta giải được các 
bài toán về sự lan truyền của mặt đầu sóng. Nhưng lại chưa 
tính được cường độ các sóng theo các phương khác nhau. 
Người bổ khuyết cho nguyên lý Huygens là Fresnel. Ông đã 
giả thiết mặt bao của các sóng thứ cấp là một mặt. Tại đó do 
có sự giao thoa giữa các sóng thứ cấp nguyên tố, sóng tổng 
hợp có cường độ cực đại. Nguyên lý kết hợp giữa hai người 
được gọi là Nguyên lý Huygens - Fresnel. 


Năm 1651, Huygens đưa ra bài tiểu luận đầu tiên của mình 
để chứng minh về phép cầu phương một đường tròn (Exetasis 
Quadraturae Circuli), tiếp theo là các tiểu luận về lý thuyết cầu 
phương một hyperbol, ê-lip và đường tròn (Theoremata de 
Quadratura Hyperboles, Ellipsis et Cireuli). 


Năm 1654, Huygens đưa ra bài tiểu luận chỉ tiết về phép 
tính xác suất. 


69 


IiSAAC NEWTON 


lsaac Newton sinh ngày 5 tháng 1 
năm 1643, mất ngày 21 tháng 3 năm 
1727. Ông là con của một nhà điển 
chủ ở miền Nam nước Anh. Bổ ông 
mất sớm. ông ở với mẹ. Thuở nhỏ 
tĩnh tình ông trầm lặng, thể lực yếu. 
Tuy nhiên bạn bè phải kiêng nể quyết 
tầm học tập của ông. Năm 18 tuổi 
ông vào đại học Tổng hợp 
Cambridge. Lúc đi học, ông say mê 
chế tạo các đổ chơi khoa học như: 
đồng hồ mặt trời, đồng hổ nước, cối 
xay... Ông lãnh đạo Hội khoa học Hoàng gia Anh trong 23 năm. 


Newton đã biểu diễn lũy thửa nguyện không âm của nhị 
thức a+ b dưới dạng tổng các lũy thừa của các số hạng của nhị 
thức đó và gọi tên là nhị thức Newton. Với: 

(a+b)°= 3 Ca" *bh, 


k:.0 
trong đó C¿ là các hệ số nhị thức và bằng: 


C = nín- 9)...(n=K+?) na lên . 
1.2..k Kiín—K)! 


Năm 1676, Newton chỉ ra khả năng mở rộng nhị thức 
Newton thành chuỗ ¡ nhị thức (1 + x)” khi œ là số nguyên không 
âm. Vào năm 1826, nhà toán học Abel đã cũng cố chặt chẽ : 
nhị thức này. 


Qua công trình Những tiên đề toán học của triết học tự 
nhiên năm 1687, ông đã phát biểu các định luật cơ bản của cơ 
học cổ điển, xác lập định luật vạn vật hấp dẫn, nghiên cứu sự 
tán sắc của ánh sáng và phác thảo những cơ sở của các phép 


70 


tính vi phân vả tích phân. Hiện nay tại Đại học Tổng hợp 
Cambridge có đặt tượng đài của ông với sự tôn kính. 


Định luật thứ nhất của Newton: 

Mọi vật giữ nguyên trạng thái đúng yên hay chuyển động 
thẳng đều cho đến khi có lực tác dụng, buộc nó phải thay đổi 
trạng thái đó. 

Định luật thứ hai của Newton: 


Đạo hàm của động lượng của chất điểm theo thời gian, tỷ 
lệ với lực tác dụng. Nếu khối lượng của vật không đổi thì lực 
tác dụng F bằng tích số của khối lượng chất điểm m và gia tốc 
a của nó. 

F=m.a 

Định luật thứ ba của Newton: 


Lực tác dụng của hai vật đối với nhau bao giờ cũng bằng 
và ngược chiều nhau. 


_ Trong quyển sách “Arithmétique Universelle” xuất bản năm 
1707, Newton có đưa ra bài toán rất thú vị: 

3 con bò ăn 2 công cỏ trong 2 tuần lễ, tính cả cỏ đã mọc 
trong 2 tuần lễ đó. 

2 con bò ăn 2 công cỏ trong 4 tuần lễ, tính cả cỏ đã mọc 
trong 4 tuần lễ đó. 

Hỏi cần bao nhiêu con bò để ăn 6 công cô tương tự trong 6 
tuần, tính cả cỏ đã mọc trong 6 tuần lễ đó ? (Tất nhiên là giả sử 
các con bò có sức ăn như nhau và đều đặn trong các ngày) 

Giải 

Gọi số cỏ (tính theo kg) mọc trên 1 công trong 1 tuần là 1 

đơn vị cổ (1đv) 


71 


Vậy 3 con bò trong 2 tuần sẽ ăn hết 2 công cổ + 4 đv 
(vì 1 công +1 tuần là 1 đv nên 2 công +2 tuần là 4 đv) 
Từ đó suy ra với: 

3 con bò trong 4 tuần sẽ ăn hết 4 công cổ + 8 đv (1) 
Ta đã biết: 

2 con bò trong 4 tuần sẽ ăn hết 2 công cỏ + 8 đv (2) 
Từ (1) và (2), ta có: 

1 con bò trong 4 tuần lễ sẽ hết 2 công cỏ + 0 đv (3) 
Vậy: 

2 con bò trong 4 tuần lễ sẽ hết 4 công cổ + 0 đv (4) 
Từ (2) và (4), ta có: 

2 công cỏ + 8 đv = 4 công cỏ + 0 đv, hay 

1 công cỏ = 4 đv (5) 

Từ (5) ta có số đv do 6 công trong 6 tuần là: 

6x6= 36 đv hay bằng 36 : 4 = 9 công cỏ. 

Từ (4) ta thấy: 


1 con bỏ trong 1 tuần lễ sẽ hết — công cổ + 0 đv 


Ri —~ 


Vậy: 


1 con bò trong 6 tuần lễ sẽ hết : x6= 3 công cỏ 


Như thế cần có bao nhiêu con bò ăn trong 5 tuần lễ để cho 


6+9= 15 công cỏ. 
Số bò cần để ăn 15 công cỏ trong 6 tuần là: 
15:3= 5 (con bò) 


Bài toán đã được giải xong. 


- 0f0anhoc29]I()om(1l.com - 


72 


BLAISE PASCAL (1623 —1662) 


BLAISE PASCAL sinh ngày 19 
tháng 6 năm 1628 tại Clermont (nay 
là Clermont - Ferrand), Auvergne, 
thuộc nước Pháp. Ông là con trai 
duy nhất của Étienne Pascal, mẹ 
mất khi ông mới lên ba tuổi. Cha 
của Pascal quyết định không cho 
con học toán trước năm 15 tuổi và 
đem tất cả các tài liệu toán học ra 
khỏi nhà. Tuy vậy năm 12 tuổi, 
Blaise Pascal đã có thể giải được 32 định luật đầu tiên của nhà 
toán học Euclide, Ông đã phát hiện ra rằng tống các góc của 
một tam giác bằng hai góc vuông. Vì vậy, ông Étienne Pascal 
bớt nghiêm khắc với con, ông cho Blaise Pascal những bản 
sao công trình của Euclide. Năm 16 tuổi, vào tháng 6 năm 
1639, Blaise Pascal trình bày với Mersenne một tờ giấy, trong 
đó chứa lý thuyết những định lý của hình học xạ ảnh (projective 
geometry) và cả hình lục giác bí ẩn của ông (Pascals Mystic 
Hexagram). Vào tháng 2 năm 1640, Blaise Pascal là xuất bản 
bài tiểu luận đầu tay về Lý thuyết các tiết diện conic ở Rouen. 
Từ năm 1642 đến năm 1645, Blaise Pascal tập trung vào việc 
chế tạo máy tính cộng trừ, để giúp cho cha trong công việc tính 
toán sổ sách thuế. Cách thiết kế của Blaise Pascal được gọi là 
Pascaline, cấu tạo của nó vẫn được dùng để thiết kế cho máy 
tính cơ khí cho đến năm 1940. Ngày 19 tháng 8 năm 1662, 
Blaise Pascal mất tại Paris. 


„S009. vd-œ 


Em SN Bà _. 


Hình chup máy tính của B. Pascal Hình vẽ mặt trên máy tính của B_Pascal 


73 


Trong lĩnh vực toán học Blaise Pascal có nhiều công trình 
nghiên cứu như: 


- Tam giác Pascal: Trong số học chúng ta đã quen thuộc 
với tên gọi tam giác Pascal. Năm 1665, Pascal đã nêu ra tính 
chất của một dạng tam giác, trong đó mỗi số của tam giác 
bằng tổng số hai số đứng trên số đó. Tam giác đó được Pascal 
nêu ra trong tác phẩm “Luận về tam giác số học”, vì vậy người 
ta gọi đó là tam giác Pascal hay taz. giế2 số học. 


Bảng hình tam giác tạo ra từ hệ số nhị thức: 


AT 


Nhưng thật ra Pascal không phải là người đầu tiên tìm ra 
tam giác số học ấy. Một số người đã tìm ra tam giác số học 
trước Pascal là: 

+ Pintala là thi sĩ Ấn Độ vào thế kỷ thứ hai trước Công 
nguyên đã dùng tam giác số học để giải quyết những vấn đề 
trong thi ca. 


74 


+ Người Trung Quốc đã biết dùng tam giác số học vào 
năm 1303. 


+ Stifel người Đức đã dùng tam giác số học vào năm 1544. 


= Định lý Pascal: Trong mọi hình sáu đỉnh nội tiếp trong 
một hàng điểm bậc hai (đường cong bậc hai, thiết diện cônic), 
ba giao điểm của các canh đối diện nằm trên cùng một đường 
thẳng, đó là đường thẳng Pascal. Định lý này đã được B. 
Pascal chứng minh vào năm 1639. Đây chính là một trong 
những định lý cơ bản của hình học xa ảnh. 

Ví dụ trên đường cong bậc hai có sáu điểm như hình vẽ. 
Ba giao điểm A, B, C của các cạnh đối diện nằm trên cùng 
một đường thẳng YY'. 


Thật khó tưởng tượng ra một cậu bé 16 tuổi ở thế kỷ XVII 
mà đã có thể nghĩ ra hình lục giác bí ẩn này. 

Pascal còn nghiên cứu ra dạng đường ốc sên Pascal bằng 
phương pháp quỹ tích. Trong hệ tọa độ vuông góc, phương 
trình của đường ốc sên Pascal là một đưởng cong bậc bốn với 
dạng: 

(x? + y? ~ 2Rx)? — a? (x? + y”) = 0, 


trong đó R là bán kính đường tròn cho trước trong đường ốc 
sên Pascal. 


75 


WILHEM LEIBNITZ 


Wilhem Leibnitz sinh ngày † tháng 7 năm 1646 tại thành 
phố Leipzig của nước Đức, mất vào năm 1716. Năm 15 tuổi, 
ông vào Đại học Leipzig, học luật và nghiên cứu toán học. Sau 
đó vài năm, ông chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ luật, nhưng bị 
từ chối vì còn quá trẻ. Tháng †11 năm 1666 ông bảo vệ luận án 
Tiến sĩ ở Nuremberg (thành phố này hiện nay có đặt Tỏa án 
Quốc tế), ông ở lại dạy luật và nghiên cứu toán học ở đó. 
Leibnitz là người đã nghĩ ra máy tính làm các phép tính nhân 
chia, hơn hẳn máy tính của Pascal chỉ thực hiện được phép 
tính cộng trừ. Ông rất say mê khoa học, dành cả đời mình cho 
việc tự học tập, nghiên cứu. Ông đã từng là chủ tịch đầu tiên 
của Viện Hàn lâm Khoa học Paris. Tam giác điều hòa Leibnitz 
được sử dụng rất nhiều. 


cJIẨN 
/JẾN 
⁄\/ 8\ /3\ 
/2WV 32/1A /2\ 
/5\/8Vãm\/ZÁ /SN 


† † 


6 30 60 60 30 6 


76 


LEONHARD EULER (1707 - 1783) 


Leonhard Euler sinh ngày 15 tháng 4 
năm 1707 ở Basel - Thụy Điển và mất 
ngày 18 tháng 9 năm 1783 ở Petersburg 
- Nga. Ông là nhà cơ học, nhà toán học 
lỗi lạc. Ông đã được nhà toán học 
Bernoulli giúp đỡ và khuyến khích đi vào 
con đường toán học. Ông có nhiều công 
trình về vật lý và toán học. Ông là người 
sáng lập ra phép tính biến phân. Năm 
1724, ông được phong làm giáo sư lúc 

HIẾU 17 tuổi. Năm 1726 ông đến dạy y tại 
Petersburg - Nga. Năm 1730, ông làm Viện sĩ Viện Hàn lâm 
Khoa học ở Petersburg và chuyển sang dạy toán. 


Năm 1735, ông bị mù mắt phải trong khi say mê giải bài toán 
do Viện Hàn lâm Paris đặt, trong ba ngày. Năm sau ông bị mù 
tiếp con mắt thứ hai. Tuy vậy, ông vẫn tiếp tục nghiên cứu và đọc 
cho phụ tá viết ra các công trình của mình. Cho đến lúc mất, ông 
đã xuất bản một khối lượng công trình khoa học rất lớn. Euler có 
công rất nhiều trong việc cải tiến kỹ thuật vẽ bản đồ. Ông đã giúp 
nước Nga đào tạo những nhà bản đồ học cho ngành hàng hải. 
Ông có những công trình về phép tính tích phân, số và lý thuyết 
đường cong, chuỗi siêu hình học, lượng giác.. Ngoài ra, ông có 
công lớn trong việc đưa ứng dụng một số ký hiệu toán học một 
cách rõ ràng như e, ¡, z.. Trong tác phẩm “Cơ học được biểu diễn 
bằng phương pháp giải tích” năm 1736, ông đã đặt nền móng cho 
động học và động lực học vật rắn. Ông đã đưa ra phác thảo ban 
đầu về lý thuyết con quay. 


~ Euler và bài toán Goldbach-Euler: 


Vào năm 1742, Viện sĩ Hàn lâm Khoa học ở Petersburg gửi 
thư cho Euler và nêu ra bài toán với chứng minh rằng: mọi số 
lẻ bắt đầu từ số 5 đều có thể biểu diễn dưới dạng tổng của ba 


f7 


số nguyên tố. Trong thư trả lời, Euler đã chứng minh thêm 

rằng: mọi số chắn bắt đầu từ 4 có thể biểu điễn dưới dạng 

tổng hai số nguyên tố. Từ đó bài toán Goldbach-Euler ra đời. 
— Euler và Thủy tĩnh học 


Euler đã đưa ra phương trình cân bằng trong Thủy tĩnh học: 


hay được viết ở dạng: 
d,=p(Xd,+Yad,+Z4.Ì 
- Euler và chuỗi điều hòa 


Chuỗi điều hòa là chuỗi mà các số hang của nó nghịch 
đảo với các số tự nhiên. 


Euler đã tính được tổng số của ø số hạng đầu tiên của 
chuỗi điêu hòa theo công thức như sau: 


Sạ=Ílnn+C+eEn, 


trong đó € là hằng số Euler, sa —> 0, khi ø — x. Từ đó Euler 
SUY ra: 


S„ >0, khi n —> x. 


~ Hằng số Euler 


Từ giới hạn: lim là —ln " =C=0,577215... 
HH» r1 


Euler đã đưa ra hằng số Euler để chỉ một số cách biểu 
diễn số C dưới dạng chuỗi tích phân. Ví dụ: 


Trong đó ša là hàm dêta. 


~ Euler và chuỗi siêu hình học 


Vào năm 1778, Euler là người đầu tiên nghiên cứu chuỗi 
siêu hình học, chuỗi có dạng: 


0b se DP B+) 2. 


1.y 1.2.y.(y+1) 


„œ(«á+)(@+2)B (@ +19)(ð +2) so 


1.2.3.y(y+1)(+2) 


~ Một số công thức quan trọng của Euler 
+ Công thức liên hệ các hàm lượng giác và các hàm mũ: 


L3 —ð ux lX 

È +ẻ | Ề —e | - 

Cosx = 5 ¡ SHX = 2 › e€* =C0§X + [SỈH x 
Ỉ 


+ Công thức biểu thị hàm s¡z x thành tích vô hạn: 


Euler làm toán 


Có truyện kể rằng, khi còn đi học ông đã làm thầy giáo và 
các bạn ngạc nhiên về bài toán nhập môn đại số của ông. Nội 
dung bài toán đó như sau: 


Hai phụ nữ nông dân đem 100 quả trứng ra chợ để bán. 
Trong đó, người này có nhiều trứng hơn người kia nhưng hai 
người thu được số tiền như nhau. Người thú nhất nói với người 
thứ hai: “Nếu tôi có được số trúng của bà tôi đã thu được 15 


79 


đồng”. Người thứ hai trả lời lại: “Nếu tôi có được số trúng của 
bà tôi đã thu được SỐ đồng”. Hỏi mỗi bà có bao nhiêu trứng? 


Giải 
5Ö Cách 1: Áp dụng đại số 
Gọi x là số trứng của người thử nhất. Thì số trứng của 
người thứ hai là (100 - x). Chúng ta sẽ có phương trình: 
15x _ 20(100 - x) 


100 —-x 3x 


Sau khi giải phương trình, chúng ta thu được hai nghiệm: 
Xị = 4Ô; Xạ = - 200 


Vì số trứng phải là số dương nền loại nghiệm xạ = — 200, 
chọn nghiệm x; = 40 trứng. 


Kết luận, bà thứ nhất mang 40 quả trứng, bà thứ hai mang 
60 quả trứng. 


‹Öồ Cách 2: Áp dụng việc lập luận 


Cho rằng bà thứ hai có số trứng gấp n lần số trứng của bà 
thứ nhất. Nhưng do họ bán được số tiền như nhau nên bà thứ 
nhất bán mắc hơn bà thứ hai n lần. Nếu trước khi bán họ đổi 
trứng cho nhau thì bà thứ nhất có số trứng gấp n lần bà thứ hai 
nhưng bà thứ nhất vẫn bán mắc hơn n lần so với bà thứ hai. 
Như vậy số tiền bán được của bà thứ nhất sẽ nhiều hơn nŸ lần 
số tiền bán trứng của bà thứ hai. Do vậy, chúng ta có: 


3 
Suy ra: nz — 
: 2 


80 


Vậy, tổng số phần bằng nhau là: 3 + 2 = 5 (phần). 

Giá trị 1 phần: 100 : 5 = 20 quả trứng. 

Số trứng của người thứ nhất: 2 phần x 20 quả = 40 quả trứng 
Số trứng của người thứ hai: 3 phần x 20 quả = 60 quả trứng 


Euler và món cở vua 


Euler có một say mê, đó là môn cờ vua. Đã có lần ông 
nghiên cứu về khả năng xuất phát của con mã trên bàn cờ. Khi 
con mã xuất phát từ một ô cho trước trên bàn cờ, sao cho mỗi ô 
cờ được con mã đi qua một lần. Vậy thứ tự nước đi đó là gì? Tất 
nhiên, không phải đó là lời giải dễ dàng. Vị trí đầu tiên của con 
mã rất quan trọng. Ví dụ trong 9 ô cờ sau, nếu con mã ở ô b2 thì 
không thể nào đi vòng qua lần lượt 9 ô cờ được.. Còn nếu ở các 
ô khác thì có thể nhảy qua lần lượt 9 ô cờ, mỗi ô một lần. 


Nếu khó hơn, yêu cầu của câu hỏi để nghị con mã đi hết 
một nửa bàn cờ bền nảy trước rồi mới đến một nửa bản cờ bên 
kia. Với sơ đồ bước nhảy của con mã ở trang sau, con mã nhảy 
từ ô số 1 đến ô 32 chỉ nằm ở nửa bàn cờ phía dưới. Con mã 
nhảy từ ô 33 đến ô 64 ổ nửa bản cở phía trên. Sau nảy để cho 
khó hơn, người ta còn để nghị cho con mã nhảy theo yêu cầu 
mỗi ô một lần nhưng tổng số các số theo hàng dọc. ngang, 
chéo của 9 ô vuông có giá trị bằng nhau. Chín ô vuông tạo 
thành một hình vuông lớn (dọc có 3 ô, ngang có 3 ô). Người ta 
gọi đó là ô vuông quỷ thuật. 


81 


Tìm cách giải các nước đi của quân cờ là một niềm say mê 
của nhiều nhà khoa học, trong đó có cả L. Euler. 


Thế còn bạn thì sao, bạn có muốn thử giải các bước nhảy 
của quân cờ trên bản cờ vua không? 


Hãy kiên nhẫn thử từng bước. Nếu cẩn thận, bạn nên ghi 
lại những bước đi của quân cờ. Sau đó sẽ nghiệm lại và tự tìm 
lấy quy luật cho riêng mình. Không chỉ có một cách giải mà có 
rất nhiều cách đi của quân cờ. 


Nếu đã cố gắng mà chưa tìm được lời giải, mời bạn hãy 
tham khảo các nước đi của Euler qua bản cờ sau: 


Sơ đồ bước nhảy của con mã 


Sau này, có một sơ đồ khác của quân mã có thể thỏa điều 
kiện tổng số từng hàng dọc bằng tổng số từng hàng ngang bằng 
269. 


82 


Tuy nhiên lại không thể nhảy nửa bàn cờ phía dưới rồi đến 
nửa bàn cờ phía trên. Quân cờ phải được phép nhảy tự do trên 
bản cờ. Vị trí xuất phát của quân cờ cũng không bị hạn chế. 


Để tìm một nước đi hay cho quân cờ là một việc khó, 
nhưng tìm nước đi cho quân cờ để đáp ứng một điều kiện cho 
trước thì còn khó hơn nhiều lần. Sau đây là sơ đổ bàn cờ với 
các bước nhảy của quân mã, sao cho tổng cột hoặc hàng đều 
bằng 280. 


Sơ đồ bước nhảy của con mã với tổng 260 


Ô vuông quỷ thuật thật ra chỉ là ma phương. Nghĩa là bảng 
ô vuông chứa các ô vuông, trên đó có ghi các con số thỏa 
mãn một tính chất nào đó. 


Ví dụ chúng ta cùng xem bảng ma phương trong bức tranh 
của họa sĩ Albert Durer người Đức (1471 — 1528). 


83 


Tổng các số ở hàng dọc, ngang, chéo đều bằng 34. 


Hai ô giữa ở hàng dưới cùng ông ghi số năm vẽ bức tranh 
ma phương, năm 1514. 


Thời đó, Euler cũng đặt ra bài toán ma phương với 25 sĩ 
quan. Ông chia làm 5 loại binh chủng, đặt tên mỗi binh chủng 
trong ô vuông của ma phương 5 x 5. Sao cho mỗi hàng và cột 
đều có đủ 5 tên binh chủng. 


Tuy nhiên, sau khi nâng cấp bải toán ma phương lên 36 sĩ 
quan với 6 loại binh chủng, xếp trong ô 6 x 6 thì Euler chưa giải 
được. Mãi cho đến năm 1901, một số nhà toán học trả lời bài 
toán ấy không có lời giải. Nếu bạn thích thú với bài toán ma 
phương này, hãy tìm cách giải thử xem, biết đâu sẽ có kết quả. 


84 


SIMÉON DENIS POISSON (1781 ~ 1840) 


Siméon Denis Poisson sinh ngảy 
21 tháng 6 năm 1781 tại Pithiviers, 
Pháp. Ông mất ngày 25 tháng 4 năm 
1840 tại Sceaux (gần Paris), Pháp. 
Poisson là một nhà khoa học tài ba 
người Pháp. Thế nhưng, ít ai tin được thuở 
nhỏ ông lại rất sợ toán học. Tuy nhiên 
thật may mắn, nhờ giải được một bài 
toán nhỏ, ông lại thấy yêu thích môn 
toán và đã trổ thành nhà toán học lỗi lạc. 


Thế bạn có thắc mắc về nội dung bài toán đã biến đổi 
quan niệm của Poisson không? 


Một hôm, ông cầm một bình không 8 lít đi ra chợ với dự 
định mua 6 lít sữa. Người bán hàng có một bình 12 lít đựng đầy 
sữa và một bình không có dung tích 5 lít. Như vậy, cả hai 
chẳng ai có cái bình 6 lít cả. Vậy người bán hàng phải đong 
sữa cho ông như thế nào? 


Poisson đã giải quyết bài toán đó như sau: 


- Lần thứ nhất: đổ sữa ở bình 12 lít qua đầy bình sữa 5 lít. 
Bình 12 lít còn lại 7 lít sữa. 


- Lần thứ hai: đổ 7 lít sữa ở bình 12 lít sang bình 8 lít: Lúc 
này bình 12 lít trống, bình 8 lít có 7 lít sữa, 


~ Lần thứ ba: đổ thêm 1 lít sữa từ bình 5 lít để làm đầy bình 8 
lít. Bình 5 tít còn lại 4 lít sữa. 

- Lần thứ tư: đổ tất cả sữa ở thùng 8 lít sang thùng 12 tít. 
Lúc này thùng 8 lít rỗng, thùng 12 tít có 8 lít sữa. 

- Lần thứ năm: đổ 4 lít sữa còn lại ở thùng 5 lít sang thùng 8 
lít. Lúc này thùng 5 lít rỗng, thùng 8 lít có 4 lít sữa, thùng 
12 lít có 8 lít sữa. 


85 


Lần thứ sáu: từ thùng 12 lít, đổ đầy cho bình 5 lít sữa. Như 
vậy bình 12 lít còn 3 lít sữa, bình 8 lít có 4 lít sữa, bình 5 lít 
đầy sữa. 

Lần thứ bảy: từ thùng 5 lít, đổ đầy sữa cho bình 8 lít. Như 
vậ y bình 5 lít còn lại † lít, bình 8 lít đẩy sữa, bình 12 lít có 3 
lít sữa. 


Lần thứ tám: đổ tất cả sữa ở bình 8 lít sang bình 12 lít. Như 
vậy ở bình 12 lít có †1 lít sữa, bình 8 lít rỗng, bình 5 lít vẫn 
có † lít sữa. 


Lần thứ chín: đổ tất cả sữa ở bình 5 lít sang bình 8 lít. Như 
vậy ở bình 12 lít có 11 lít sữa, bình 8 lít có 1 lít sữa, bình 5 
lít rỗng. 


Lần thứ mười: từ bình 12 lít để đầy sữa cho bình 5 lít. Như 
vậy bình 12 lít còn 6 lít sữa, bình 8 lít có 1 lít sữa, bình 5 lít 
đầy sữa. 

Lần thứ mười một: đổ tất cả sữa ở bình 5 lít sang bình 8 lít. 
Như vậy bình 12 lít của người bán hàng có 6 lít sữa, bình 5 lít 
lại rỗng như lúc đầu, bình 8 lít của Poisson có được 6 lít sữa. 


Bài toán đã giải xong. Tuy nhiên, khi về đến nhà Poisson 


thấy chưa hài lòng với cách giải đó, ông đã làm lại và tìm ra 
cách giải ngắn gọn hơn. Cách đó được trình bày như sau: 


Lần thứ nhất: đổ sữa ở bình 12 lít qua đầy bình sữa 8 lít. 
Bình 12 lít còn lại 4 lít sữa, bình 8 lít đầy sữa. 


Lần thứ hai: đổ sữa ở bình 8 lít qua đầy bình sữa 5 lít. Bình 8 
lít còn lại 3 lít sữa, bình 5 lít đầy sữa, bình 12 lít có 4 lít sữa. 


Lần thứ ba: đổ tất cả sữa ở bình 5 lít sang bình 12 tít. Bình 
12 lít có 9 lít sữa, bình 5 lít rỗng, bình 8 lít vẫn có 3 lít sữa. 


Lần thứ tư: đổ 3 lít sữa ở bình 8 lít sang bình 5 lít. Như vậy 
bình 8 lít rỗng, bình 5 lít có 3 lít sữa, bình 12 lít vẫn có 9 lít 
sữa. 


86 


- Lần thứ năm: từ bình 12 lít để đầy sữa cho bình 8 lít. Như 
vậy bình 12 lít còn lại 1 lít, bình 8 lít đầy, bình 5 lít vẫn có 3 
lít. 


- Lần thứ sáu: từ bình 8 lít đổ 2 lít sữa qua bình 5 lít để làm 
đầy bình sữa đó. Như vậy, bình sữa 8 lít còn lại 6 lít. Đem 
đổ tất cả sữa ở bình 5 lít sang bình 12 lít để bình đó có 
được 6 lít sữa. Cuối cùng bài toán đã giải xong, chỉ cần 6 
lần là đủ. 


Poisson được nhiều Viện Hàn lâm Khoa học trên thế giới 
bầu làm Viện sĩ danh dự. Ông dành cả cuộc đời cho toán học, 
ngay cả trước lúc mất ông vẫn thốt lên câu nói: “Nếu được 
sống thêm một cuộc đời nữa, tôi lại làm toán”. 


Poisson đã có một định lý nổi tiếng mang tên ông, định lý 
khẳng định rằng: Nếu có n phép thử độc lập, trong mỗi phép 
thử xác suất xuất hiện biến cố A bằng p, trong đó p bé, còn n 
lồn, thì xác suất sao cho biến cố A xuất hiện đúng m lần xấp xỉ 
bằng: 

Ẩn ¿*, trong đó 2„ = np. 
mì 

Poisson còn đưa ra một cách phân phối có tên là Phân 
phối Poisson. Cách phân phối này xuất phát từ bài toán sau: 
Có n biến cố đồng khả năng (với xác suất 1n), hỏi xác suất để 
xuất hiện đúng k biến cố trong số các biến cố đang được xét 
đến bằng bao nhiêu? 

Với các ø đủ lớn, xác suất đó xấp xỉ bằng P¿ (2.). Trong đó: 


rà 
Pẹ (2.) = TU 


k: số giá trị biến ngẫu nhiên; 2: tham số. 


87 


VIKTOR YAKOVLEVICH BUNYAKOVSKY (1804 - 1889) 


Viktor Yakovlevich Bunyakovsky sinh 
ngày 16 - 12 —- 1804 tại Ucraina, mất ngày 
12 — 12 - 1889 tại St. Petersburg, Nga. 


Năm 1825 ông nhân bằng tiến sĩ ở 
Paris. Ông nghiên cứu và giảng dạy tại St. 
Petersburg, Nga. Các công trình khoa học 
của ông được ra đời tại St. Petersburg. 


Ông đã nghiên cứu về lý thuyết số, cơ 
ứng dựng, thủy tĩnh học, hình học.. 

Ông đã công bố trên 150 công trình về cơ học và toán 
học. Ông được mọi người biết nhiều qua công trình nghiên cứu 
bất đẳng thức Schwartz. Bất đẳng thức này ngày nay có tên 
bất đẳng thức Cauchy-Bunyakovsky-Schwarttz. 


Bất đẳng thức Bunyakovsky 


Đây là một trong những bất đẳng thức quan trọng nhất của 
toán giải tích. 


b Iư. b 
l[lososi < lữ (x)ằ&. ƒ??œ)œ 


a a 


Bất đẳng thức Bunyakovsky gần giống như bất đẳng thức 
Cauchy đối với các tổng hữu hạn. 


Bất đẳng thức Cauchy được Cauchy lập ra vào năm 1821. 
Đây là một bất đẳng thức rất quan trong, được ứng dụng nhiều 
trong các lĩnh vực toán học và vật lý. 


Bất đẳng thức Cauchy có dạng: 


lŠ»»] d§+l§# 


88 


Giả thiết Bunyakovsky 

Muốn cho một đa thức nguyên tối giản /x) nhận các giá trị 
là các số nguyền tố trên một tập hợp vô hạn các giá trị là các 
số tự nhiên khác nhau của đối số x, thì chỉ cần là: không tổn 
tại một số tự nhiền khác đơn vị nào là ước số của các số /(k) 
với mọi £ nguyên. 


(Y) = aạx” + ax”” +... + đ„ (aạ >0) 


Giả thiết Bunyakovsky là tiền để cho một giả thiết tổng 
quát của nhà toán học Ba Lan A. Chintxel: 


Nếu / (x) (¡= 1, 2, „À, s) là các đa thức nguyên tối giản với 
hề số cao nhất dương và nếu không tồn tại một số nguyên lớn 
hơn đơn vị là ước số của tích ƒ¡ (k) ƒ; ()... / (k) với mọi k 
nguyên, thì tổn tại một tập hợp vô hạn các số tự nhiên m, sao 
cho mỗi một trong số /¡ (m) /› (m) là số nguyên tố. 


89 


EVARIST GALOIS (1811 - 1832) 


Evarist Galois sinh ngày 26 tháng 10 năm 1811 tại thị trấn 
Bularen cách Paris khoảng 10km, mất vào 10 giờ sáng ngày 
30 tháng 5 năm 1832. 


Từ những năm đang còn học trung học, Galois đã say mê 
nghiên cứu các tài liệu toán học dành cho bậc đai học. Đó là 
nền tảng cho sự sáng tạo trong toán học của ông. 


Tuy vậy, ông hai lần thi trượt trường Bách khoa. Nguyên 
nhân cũng do ông tranh luận với người hồi vấn đáp trong kỳ thi 
và cuối cùng bực mình vì gặp phải người trình độ kém hơn 
mình, ông đành chịu rớt. Sau cùng ông phải xin vào lính pháo 
binh để kiếm sống. Năm 17 tuổi ông vẫn được tuyển sang lớp 
chuyên toán của trường Louis Đại đế. Tại đây, ông được thầy 
giáo Risa giúp đỡ phát triển tài năng của mình. Tháng 2 năm 
1830 ông được vào đại học. Sau này, ông được nhà toán học 
Poisson giúp đỡ để gửi đến Viện Hàn lâm một công trình đại 
số. Tuy nhiên, do chưa được nghiên cứu kỹ nên người ta kết 
luận là “khó hiểu, chưa rõ ràng”. Sau này công trình có tên là 
“Lý thuyết Galois". 


Lý thuyết Galois 
Đây là dạng phương trình một ẩn có dang: 
X" + aix”! + aaX”Ê + _ + aa+X + aa= 0 


Biểu diễn các nghiệm của phương trình trên qua các hệ số 
ai, 8a, ... aa của nó nhờ bốn phép tính số học và phép khai 
căn. 


Ngày 30 tháng 5 năm 1832, ông nhận lời thách thức đấu 
súng để bảo vệ danh dự: Biết không qua được trận đấu súng, 
ông thức cả đêm để viết lại công trình nghiên cứu toán học 
của mình với hơn 60 trang giấy. Cuối cùng, ông ghi vôi vã: “Tôi 
không có thì giờ, không còn kịp nữa..". Tài liệu ông để lại rất 
có ích cho sự phát triển của toán học. 


90 


SAM LOYD (1841 - 1911) 


Sam Loyd sinh ngày 30 - †1 - 1841 ở Philadelphia - Mỹ và 
mất năm 1911. Ông lớn lên và học tại trường trung học của 
New York - Mỹ, 


Ông không phải là một nhà toán học lỗi lạc nhưng ông là 
một người say mê toán học. Ông đã có công rất nhiều trong 
việc đem niềm say mê toán học đến những người khác. 


Ông là chuyên gia về toán đố vui. Từ trẻ, ông rất thích 
biên soạn những bài toán vui và mời mọi người cùng tham gia 
giải toán. 

Ông đã từng phụ trách mục Toán trong tạp chí Chess 
Monthly (Nguyệt san cờ vua), mục Toán đố cho báo Brooklyn 
Daily Eagle (Nhật báo Chim ưng Brooklyn), sau cùng là trang 
toán đố của tạp chí Woman's Home Companion (Sổ tay nội 
trợ). 


Khi ông mất, con trai ông đã tập hợp những bài toán vui 
của ông và xuất bản quyển sách mang tên Bách khoa toàn thư 
các bài toán đố vui (Cyclopedia of Puzzles) năm 1914. Sách 
của ông nhanh chóng được dịch sang nhiều thứ tiếng. 


Chúng ta cùng nhau xem qua vài ví dụ về bài toán đố vui 
của ông. 


Ví dụ T1: 


Khi Sam Loyd còn trẻ, ông một có thời gian ở tỉnh lẻ và 
thưởng cùng ban bè đặt mua bóng qua đường bưu điện. Họ 
xem mẫu hàng qua tập mẫu (catalogue) của cửa hàng thể 
thao. Trong đó giới thiệu kích thước bóng. Ông đã nảy ra một 
bài toán đố như sau: 


“Người đặt hàng mua bóng phải ghi kích thước của quả 
bóng lén đơn đặt hàng. Thế nhưng, do tập mẫu ghi không rõ 


91 


nên họ không biết kích thước ghi trên mẫu là diện tích vỏ cao 
su hay thể tích của quả bóng. 


Cuối cùng, họ chọn mua quả bóng có trị số diện tích và trị 
số thể tích bằng nhau (đơn vị tính theo inch, không tính đến 
biểu thị bình phương diện tích và biểu thị lập phương thể tích). 
Vậy hỏi đường kính của quả bóng là bao nhiêu inch?” 

Giải 

Có thể cho rằng thể tích của quả bóng là tổng thể tích 
những hình nón hẹp có đỉnh tập trung vào tâm của quả bóng 
và đáy ổ vỏ của quả bóng. Ngưởi ta biết rằng, thể tích của 
hình chóp bằng diện đáy nhân với 1/3 chiều cao. Do vậy, thể 
tích của quả bóng sẽ bằng tổng diện tích đáy của các hình 
chóp nhân với 1/3 chiều cao (chính là bán kính quả bóng).T ừ 
đó cho thấy 1/3 bán kính quả bóng có giá trị là 1. Hay bán kính 
quả bóng có giá trị là 3 inch. Tất nhiên đường kính quả bóng 
sẽ là 6 inch. 


Quả bóng 


Hình chóp hẹp 


92 


Ví dụ 2: 

Một thầy giáo khi giảng bài cho học sinh có nói rằng: “Có 
nhiều khi tổng số bằng tích số. Ví dụ 2 cộng với 2 bằng 2 nhân 
với 2. Một học sinh giơ tay lên với thắc mắc: “T hưa thầy, thế có 
bao nhiêu số có thể thỏa với đẳng thức a xb = a + b?” 

Còn các bạn, các bạn nghĩ sao? 

Giải 

Nếu chỉ nhìn thoáng qua thì chúng ta thấy chỉ có mỗi một 
trường hợp đã nêu: 

2x2=2+2 là đúng với đẳng thức:axb=a+b 

Thật ra không phải như vậy. Với 2 x 2 z 2 + 2 chỉ là trưởng 
hợp đặc biệt của đẳng thức, vì lúc đó a = b. 

Có rất nhiều, không hạn chế cặp số thỏa mãn đẳng thức 
trên. Nghĩa là tổng số của a, b bằng tích số của chúng. Nếu 
chọn trước số a thì số b sẽ bằng a chia cho a - 1. Ví dụ: 


Biết a = 6; vậy b= -#—=_Ö_=- 
a1 6-† 


Chúng ta thấy: 6 + s = 6x 


Như vậy, bài toán đã được giải xong. 


93 


SOFIA VASILYEVNA KOVALEVSKAYA (1850 - 1891) 


Bà sinh ngày 15 - 1 — 1850 tại Moscow —~ 
Nga, mất ngày 10 - 2 ~ 1891 tại Stockholm — 
Thụy Điển. Bố mẹ bà là những người có học 
thức, thuộc giới quý tộc Nga. Chính vì vậy, 
bả được giáo dục đầy đủ từ thuở bé. Toán 
học luôn có sức cuốn hút bà từ khi còn nhỏ. 
Thêm vào đó, người chú Pyotr Vasilievich 
Krukovsky rất trọng toán học đã gieo vào 
lòng bả sự sùng bái môn học nảy. Bà hiểu rằng toán học sẽ 
mở ra cho người yêu thích nó một thế giới mới. Khi bà được 11 
tuổi, các bức tường trong căn hộ của bà được dán đầy những 
trang bài giảng của Ostrogradski về giải tích tích phân và 
phương trình đạo hàm riêng. Thật là một cách trang trí phòng 
có một không hai. Ngoài ra. dưới sự hướng dẫn của gia sư Y. I 
. Malevich, bà đã có những bước đầu tiên nghiên cứu về toán 
học... Bà đã viết: “Tôi bắt đầu cảm thấy súc lôi cuốn của toán 
học mãnh liệt đến nỗi tôi bắt đầu xao lãng các môn học khác.” 


Bố của bà đã có lần quyết định ngăn cản niềm say mê 
toán học của bà, nhưng bả lại càng say mê hơn, nghiên cứu 
toán học vào cả những đêm khuya. Có một lần, người hàng 
xóm nhà của bà là giáo sư Tyrtov đã tặng gia đình bà quyển 
sách giáo khoa vật lý do ông soạn, bà đã đọc thử. Những khái 
niệm lượng giác trong sách làm bà không hiểu, bà đã tự tìm 
cách giải thích cho mình. Thấy vậy, vị giáo sự nọ trao đổi với 
bố của bà, nên cho bà nghiên cứu toán học tiếp tục. Cũng đến 
vài năm sau, bố của bà mới đồng ý cho bà học riề ng về những: 
khóa đào tạo toán học. Thế là Sofia Vasilyevna Kovalevskaya 
phải lập gia đình để có thể ra nước ngoài học tập. Với cuộc 
hôn nhân vội vã này, bà đã phải khổ sở trong 15 năm ròng rã 
vì sự không thông cảm của chồng. 


Năm 1869, bả đến Heidelberg để học toán và những môn 
khoa học tự nhiên khác. Tuy nhiên, lúc này phụ nữ chưa được 


94 


bước chân vào trưởng đại học. Bà phải bổ nhiều công sức để 
thuyết phục những người có trách nhiệm của trường đại học 
cho phép bà được dự thính. Tuy vậy, bà đã làm các vị giáo sư 
phải ngạc nhiên về sự xuất sắc phi thường của mình. Năm 
1871, bà chuyển đến Berlin để học với Weierstrass, người đã 
cố gắng xin cho bà được học trong trường đại học. Tuy nhiên 
quốc hội lúc bấy giờ vẫn từ chối cho phép bà chính thức học 
tập trong trường đại học. Thế là bà đành phải học riêng với 
Weierstrass trong vòng bốn năm. Mùa xuân năm 1874, bà đã 
đăng được. ba bài báo về phương trình đạo hàm riêng, tích 
phân Abel, vành Saturn. Weierstrass đánh giá rất cao về nội 
dung của ba bài viết trên, ông cho rằng với nội dung đó đã 
xứng đáng-phong danh hiệu Tiến sĩ Toán học cho bà. Cuối 
cùng, bà đã được cấp bằng Tiến sĩ với nhiều lời khen ngợi của 
trưởng đại học Gottingen. Sofia Vasilyevna Kovalevskaya đã có 
nhiều đóng góp cho lý thuyết phương trình vi phân. Năm 1875, 
bài báo của bà được đăng trong Crelle's Journal. Với bằng 
Tiến sĩ và sự giới thiệu của Weierstrass, bà vẫn không được 
giữ chức vụ khoa học nào cả. Năm 1878, bả sinh được người 
con gái. Đến năm 1880 bà mới bắt đầu trổ lại vớftoán học. 
Năm 1882 bà chuyển sang nghiên cứu về khúc xạ ánh sáng 
và đã đăng báo về vấn đề này. Cuối cùng, mọi cố gắng của 
bà và đồng nghiệp đã có kết quả. Bà được công nhận là phó 
Giáo sư ở Stockholm, sau đó được cử làm quyền Giáo sư. Vào 
tháng 6 năm 1889, bà là một trong những phụ nữ đầu tiên 
được giữ chức vụ chính thức ở trường đại học của châu Âu. 
Trong thời gian sau này, hoạt động toán học của bà rất hiệu 
quả. Bà làm cầu nối, liên lạc giữa các nhà toán học giữa Berlin 
và Paris. Bà trở thành thư ký tòa soạn của tạp chí Acta 
Mathematica. Bà đã tham dự nhiều hội nghị quốc tế. Bà được 
bầu làm viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia 
Nga, mặc dù có nhiều chống đối về phía chính quyền Sa 
hoàng. Đầu năm 1891, bà bị cúm và viêm phổi, bà đã qua đời 
trong lúc ở đỉnh cao của sự sáng tạo và danh tiếng. 


95 


CARL FRIEDRICH GAUSS 


CARL FHIEDRICH GAUSS sinh 
ngày 30 tháng 4 năm 1777 tại 
Brunswick, nay thuộc Đức. Mất ngày 
23 tháng 2 năm 1855 in Göttingen — 
Hanover, nay thuộc Đức. Ông là một 
nhà toán học tải ba. Khi mới lên 7 tuổi, 
ông đã làm thầy giáo ngạc nhiên về 
sự thông minh của mình khi giải bài 
toán tính tổng: 


†1+2+3+4+5B+..+99+100 


Chỉ trong khoảng một phút ông đã có kết quả là 5050. 
Thật là đáng khâm phục. 


Ông đã giải bài toán đó như sau: 
1+2+3+4+.+50+51+..+97+ 98+ 99+ 100 
—>——-7 


101 
lọ: sao 
`"¬———-_——— 
101 
`... —. — 
——— 
& 101 7 

101 

1+100=2+99=3+98=4+97=...= 50 + 51 = 101 


Lấy 100 : 2 = 50 cặp, vậy tổng số đó được tính nhanh là: 
101 x 50 = 5050 


Bài toán này đã được biến đổi và áp dụng cho nhiều đề 
toán cho học sinh phổ thông. Chúng ta cùng nhau xemi vài đề 
toán ứng dụng cách giải của Gauss. 


96 


Đề †1: 

Trong một phòng họp có 101 người. Người thứ nhất lần 
lượt bắt tay với 100 người còn lại. 

Người thứ hai bắt tay lần lượt với 99 người còn lại. 

Người thứ ba bắt tay lần lượt với 98 người còn lại. 


Người thứ một trăm chỉ cần bắt tay với người 101 là đủ. 
Hỏi người ta đã thực hiện bao nhiêu cái bắt tay. 
Với cách giải của Gauss, chúng ta có kết quả: 


= (100 + 1)= 5050 cái bắt tay 


Đề 2: 


Một người thủ kho xếp các ống nước theo hình tháp trồng 
rất lạ mắt. Hàng ống ở đáy hình tháp có 10 ống, hàng trên ít 
hơn 1 ống. Đến hàng thứ 10 thì còn † ống. Có người hỏi ông, 
xếp như thế làm sao mà đếm. Ông ta mỉm cười, nhìn vào các 
chồng ống nước và nói có †100 ống. Người nọ rất ngạc nhiên 
hỏi lại người thủ kho, thế bác đã giải ra sao? Còn bạn, hãy 
nhìn vào chồng ống nước ở hình vẽ và cho cách giải đi nào (bỏ 
qua cách đếm từng ống nước). 


97 


Giải 
Chồng ống nước thứ nhất có 10 hàng, hàng dưới có 10 
ống, các hàng trên giảm dần còn 1 ống. Số ống nước ở chồng 


thứ nhất là: 
10 


Ea (10 +1) =55 ống nước 
Chồng ống nước thứ hai có 6 hàng, hàng dưới có 10 ống, 
các hàng trên giầm dần còn 5 ống. Số ống nước ở chồng thứ 
hai là: 
s0 +B) = 45 ống nước 
Tổng số ống ở hai chồng: 
55 + 45 = 100 ống nước 


Vào năm 19 tuổi, ông đã có công trình toán học về việc 
giải phương trình x'”~ 1 = 0, để từ đó suy ra cách dựng hình đa 
giác đều †7 cạnh bằng thước và compa. Ông có nguyện vọng, 
sau này trên bia mộ của mình có khắc hình một đa giác đều 17 
canh. Tuy nhiên không hiểu sao, hậu thế lại không làm theo ý 
của ông mà chỉ làm một hình đa giác đều 17 cạnh ở cột trụ 
của tượng đài tại Brunswick, nơi ông đã chào đởi. Chia đường 
tròn thành ø phần bằng nhau với compa và thước kẻ là một 
trong những bài toán xưa nhất. Các nhà toán học cổ Hy Lạp đã 
tìm cách chia đường tròn thành 2, 3, 4, 5 phần bằng nhau. Từ 
đó có thể gấp đôi lên để có số lần chia vô hạn. Nhà toán học 
Gauss lại chứng minh có thể chia đường tròn thành 17 phần 
bằng nhau với compa và thước kể, Việc đó xẩy ra được khi n 
lần chia có dạng: 

n=2”p:pz..p: 


Với p,= 2?” +1 là các số Ferma nguyên tố khác nhau, 
¡= 1,2,3, ., s và k là số tự nhiên. 


Bạn có muốn đột phá trong lĩnh vực chia đường tròn bằng 
compa và thước kẻ không? Hiện nay người ta vẫn chưa tìm được 


98 


cách chia đường tròn thành 7, 9, 11 phần bằng nhau với compa 
và thước kẻ. Bạn hãy thử làm xem, biết đâu bạn sẽ tìm ra và sẽ 
nổi tiếng như nhà toán học Gauss. Biết bao nhiêu vấn để mà 
quá khứ cho là không thể làm được thì lại thực hiện được dễ 
dàng trong tương lai. Gauss không chỉ là nhà toán học xuất sắc 
mà còn là nhà thiên văn tài ba, ông đã dùng “phương pháp quan 
sát ba lần” để xác định quỹ đạo của các hành tinh. Ông hiểu 
biết rất sâu về toán học, thiên văn học và đã bỏ ra 10 năm ròng 
rã để xây dựng môn khoa học mới: Trắc địa học cao cấp. Dựa 
vào đó, người ta có thể biểu diễn trên bản đồ tương quan 
khoảng cách trên mặt trái đất một cách chính xác. 


Định lý Gauss (còn gọi là bổ đề Gauss): Nếu một đa 
thức nguyên khả quy trong trường các số hữu tỷ, thì nó cũng 
khả quy trong vành các số nguyên. Hay nói cách khác: Nếu một 
đa thức với các hệ số hữu tỷ nguyên phân tích được thành các 
thừa số với các hệ số hữu tỷ, thì nó cũng phân tích được thành 
các thừa số với các hệ số nguyên. 


Công thức Gauss: Tính gần đúng tích phân định hạn: 


[7G)%& =Ib~a] L4 /6x) + 4; /Gạ) +... + Á, /0/)] 
ồ 


Trong đó các hệ số 4, và các hoành độ x; được cho trong 
các bảng đặc biệt. Công thức Gauss tính rất chính xác nếu 
hàm dưới dấu tích phân là đa thức bậc không quá 2ø - 1. 


Độ cong Gauss: Còn được gọi là độ cong toàn phần của 
mặt tại điểm M: Độ cong được xác định bổi công thức: 


". 
RyRạ 


Với R: và Rạ là các bán kính cong chính tại điểm M. 


Độ cong Gauss có một vai trò quan trọng khi xét tọa độ cong 
hoặc khi xét uốn các mặt. 


99 


ALBERT EINSTEIN (1879 - 1955) 


ALBERT EINSTEIN sinh ngày 14 
tháng 3 năm 1879 tại Đức, mất ngày 
18 tháng 4 năm 1955 tại Mỹ. 


Einstein người sáng lập ra ngảnh 
vật lý học hiện đại. Ông đã xây dựng 
lý thuyết phôtôn về ánh sáng, thuyết 
không gian, thời gian, trường hấp dẫn, 
cơ học của các chuyển động với các 
vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng, 

Ni SNN Xã thuyết tương đối hẹp, thuyết tương đối 
rộng. Ông đã đưa ra khái niệm về các dời chuyển tự phát và 
cảm ứng, ông đã phác thảo ra lý thuyết về chuyển động 
Brown. Ông đã chứng minh được cơ sở tính sắt từ là mômen 
riêng của êlectrôn, Ông đưa ra công thức Einstein về mối liên 
hề giữa khối lượng và năng lượng, là cơ sở của ngành vật lý 
hat nhân... 


Các tiên đề của Einstein 
Các tiên để của Einstein được công bố năm 1905. Đó là 
cơ sở của thuyết tương đối hẹp được rút ra từ thực nghiệm: 


Tiên đề thứ nhất: 

Các hiện tượng cơ, quang và điện từ trong tất cả các hệ 
quy chiếu chuyển động quán tính đều xảy ra như nhau. 

Tiền đề này xác nhận rằng tất cả các hệ quy chiếu quán 


tính đều tương đương nhau. Tiên đề thứ nhất mở rộng nguyên lý 
tương đối sang các hiện tượng quang học và điện động lực học. 


100 


Tiên để thứ hai: 

Vận tốc của ánh sáng trong chân không không phụ thuộc 
vào vận tốc nguồn sáng. Trong tất câ các hệ quán tính, vận tốc 
ánh sáng đều như nhau và bằng: 

c x3. 10 m/s 
Có thể hiểu là vận tốc ánh sáng không phụ thuộc vào 


chuyển động của nguồn, cũng không phụ thuộc vào chuyển 
động của người quan sát (máy thu). 


Thú giải trí của Einstein 

Einstein rất thích những bài toán đố vui và xem đó là một 
thú giải trí. Chính vì vậy, có lần ông đang nằm dưỡng bệnh, A. 
Mochkovski bạn của ông có đưa ra một để toán như sau: 


“Chúng ta xem vị trí các cây kim đồng hồ lúc 12 giờ. Nếu 
lúc này, kim dài và kim ngắn đổi chỗ cho nhau thì chúng vẫn 
chỉ đúng như vậy. Nhưng vào lúc 6 giờ thì sự thay đổi kim sẽ 
dẫn đến sự vô lý, kim chỉ một vị trí mà không chiếc đồng hồ 
bình thưởng nào có giờ đó. Vậy hỏi, với sự hoán đổi kim thì khi 
nào và có thường xuyên hay không các vị trí của các kim ở 
đúng giờ có thể có được trên một chiếc đồng hồ đúng”. 

Và Einstein đã ngồi dây và giải ngay bài toán. Với vài nét 
vẽ biểu diễn bài toán, ông đã giải với thời gian không nhiều 
hơn thời gian Mochkovski ra để toán. 

Bài toán được Einstein giải như sau: 


Từ điểm ghi số 12, ta chia mặt đồng hổ thành 60 khoảng 
bằng nhau. Giả sử một trong các vị trí xảy ra theo như yêu cầu, 
kim giờ cách số 12 là x khoảng và kim phút cách chữ số 12 là y 
khoảng. Vì kim giờ đi được 60 khoảng trong 12 giờ, hay 5 khoảng 


trong một giờ hay là nó đã di chuyển x khoảng sau Ề giờ. 


101 


Cây kim phút đi được y khoảng trong y phút. nghĩa là mm giờ. 
Như vậy, kim phút đã đi qua chữ số 12 trong h giờ. Nghĩa là 


" giờ sau lúc hai kim chỉ số 12. Số này phải là số 
nguyên, ở giữa từ số 0 đến số 11 

Khi đổi chỗ kim giở và phút, bằng cách tương tự ta tìm ra 
được, từ 12 giờ đến thời gian chỉ ra bởi các kim đã trôi qua tất 
cả là c& S0 giờ. Số này phải là số nguyên, ở giữa từ số 0 


đến số †1. Ta có hệ phương trình: 


=k 


5 60 
Với ¿ và / là các tham số nguyên thay đổi từ 0 đến 11. 
_ 60(12.# + /) 
143 
_ 60(12.! + k) 
143 
Cho +, / lấy các giá trị từ 0 đến 11, ta có được 12 x 12= 
144 trường hợp. Tuy nhiên khi # = 0, /=0 và k= 11,nm= 11 thì vị 
trí các kim đồng hồ như nhau. Trừ trường hợp trùng ra, trền 
thực tế chỉ còn 143 trường hẹp. 
Ví dụ trường hợp 1:k= 1,!= 1 
_60(12131) _ 780_ 60 _„ 5 


PO vip thô nhới Co VU do) 


143 143 †1 11 
_60(121:1)_ 780_ 60 „5 
— 11 


143 143 


102 


Nghĩa là lúc đồng hổ chỉ 1 giờ 55 phút. 
Ví dụ trường hợp 1:k=8,/=5 
_ 60(12.8+5) _ 6060 


X=_—  ——— ~= _————= 42,377 
143 143 

6e: 60(12.5 + 8)_ 4080 _ 28,531 
143 143 


Nghĩa là vào lúc đồng hồ chỉ đúng các giờ: 5 giờ 42,377 
phút và 8 giờ 28,531 phút. 


Hiểu thuyết tương đối của Einstein một cách tương đối 


- Năm 1905, Einstein đưa ra.thuyết tương đối hẹp, bao 
gồm: không gian và thời gian, cơ học của các chuyển động 
nhanh đều với vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng, điện động 
lực học và quang học các mồi trường chuyển động. Những 
điều trên dựa vào công thức: “Năng lượng bằng khối lượng 
nhân với bình phương vận tốc ánh sáng.” 


E=Mc? 


— Năm 1916, Einstein đưa ra thuyết tương đối rộng, đây là 
thuyết trường hấp dẫn. ¬ 

- Có lần Einstein đến nói chuyện với các sinh viên ở một 
trưởng đại học, một sinh viên hỏi làm sao hiểu được khái quát 
về thuyết tương đối? Einstein mỉm cười và trả lời: “Khi bạn ngồi 
nói chuyện với một cô gái xinh đẹp và duyên dáng trong hai 
giờ đồng hồ, bạn thấy chỉ lâu cỡ một phút thôi. Nhưng khi bạn. 
phải ngồi bên bếp lỏ nóng hừng hực trong một phút, thì bạn 
cho rằng lâu cỡ hai tiếng đồng hồ. Đó là thuyết tương đối." 


Phần 9 


NHỮNG CÁI BẤY TOÁN HỌC 
và 
VÀI CÁCH TÍNH TOÁN 
CỦA NGƯỜI XƯA 


- 0f0anhoc29]I()omđ(1l.com - 


105 


NHỮNG CÁI BẪY TOÁN HỌC 


Có nhiều vấn đề hoặc câu đố toán học nghe chừng rất 
khó, rất phi lý... nhưng thật ra chỉ là một cái bẫy toán học. 
Chúng ta cùng nhau tìm hiểu một số bài toán thuộc loại bẫy 
toán học. 


Bài 1: Ba đồng đã mất đi đâu? 
Sau đây là bài toán của nhà toán học Sedlavcek; 


Trong một quán ăn, có hai người bạn dùng bữa với nhau. 
Sau khi ăn xong, chủ quán tính tiền là 50 đồng. Khi họ ra khỏi 
quán, ông chủ chợt biết mình đã tính nhầm, số tiền phải trả chỉ 
có 45 đồng. Ông liền sai cậu bé chạy bàn mang trả lại 5 đồng 
cho hai vị khách kia. Cả hai người khách rất hài lòng về sự thật 
thà của chủ quán và thưởng cho cậu bé chạy bàn 1 đồng. Còn 
lại chia nhau mỗi người 2 đồng. Nhưng khi họ tính lại thấy rất 
lạ. Ban đầu mỗi người đã trả 25 đồng (2 x 25 đồng = 50 đồng), 
sau nhận lại mỗi người hai đồng. Như vậy, trước và sau họ đã 
trả tiển tính cho mỗi người là 25 đồng - 2 đồng = 23 đồng. Hai 
người đã trích tiền thưởng công cho cậu bé 1 đồng, như vậy 
tiền cả hai người đã chi là 46 đồng + 1 đồng = 47 đồng. Vậy 
còn 3 đồng nữa mất đi đâu? Thật là lạ. 

Giải 

Bạn đã thấy cái bẫy giăng ra chưa? Bải toán được trình 
bảy như một câu chuyện kể rất hấp dẫn, tình tiết thật lôi cuốn. 
Chính vì vậy, người nghe thường bị dẫn vào bẫy và suy nghĩ 
tÌm nguyên nhân gây việc trả chênh lệch tiền. 


Thật ra, chẳng có ai mất tiển cả. Để bài toán đã đánh lừa 
bằng cách tính gộp phần chi của hai người khách với phần thu 
của cậu bé chạy bàn. Phần thu của cậu bé chạy bản và phần 
thu của người chủ quán luôn bằng tổng phần chỉ của hai người 
thực khách. Đó là số tiền 45 đồng + 1 đồng = 46 đồng. 


106 


Để cách giải bài toán được rõ ràng hơn, chúng ta nhìn vào 
bảng thu chỉ sau đây: 


Rõ ràng tổng chi của hai người: 


23 đồng + 23 đồng = 46 đồng 


Tổng thu của cậu bé chạy bàn và người chủ quán: 
23 đồng + 23 đồng = 46 đồng 


Như thế chẳng có 3 đồng dư ra để mất. Một cái bẫy toán 
hạc nhẹ nhàng. 


Bài 2: Nhà vua và bàn cờ tưởng 


Có câu truyện kể rằng, Vua Shehram của Ấn Độ rất thích 
chơi cờ tướng. Ông đã thưởng cho Sessa, người có công sáng 
tạo ra trò chơi cờ tướng một phần thưởng tùy ý. Sau khi suy 
nghĩ, Sessa xin nhà vua cho một đặc ân như sau: Trên bản cờ 
có 64 ô vuông, ông xín nhà vua ban cho “một ít” hạt thóc. Sao 
cho, đặt vào ô thứ nhất 2° hạt thóc, đặt vào ô thứ hai 2" hạt 
thóc, đặt vào ô thứ ba 2” hạt thóc, cứ thế . đến ô sáu mươi bốn 
là 2°? hạt thóc. 

Ôi chao! Một để nghị quá khiêm tốn, nhà vua nghĩ vậy. Lời 
cầu xin của Sessa được chấp thuận. 


107 


Thế nhưng khi đố thóc theo lời cầu xin của Sessa nhả Vua 
mới thấy mình mắc lỡm. Vì sao vậy, bạn tính thử xem số thóc 
cần là bao nhiê u? 


Giải 
Số thóc cần có là: 

Ä>=D.3 0L 273 014/019 05405417017. 0909429 21964:8 1è 
212 + 213 + 214 + 215 + 218 + 21 + 218 + 219 + 220 + 221 + 22 
T7 0 2 220000574 2 k9 2229 à 090.0 72910 g 2590 
23 + 234 + 235 + 23 + 237 + 238 + 23 + 240 + 21 + 242 + 243 
KD uÊ: Thu TT” bhệt" Tho” buệi: T2 ÁP: T-” Vui, VÌ” U: lý? cÁ s22 bai „ 
254 + 255 + 25 + 25? + 258 + 259 + 280 + 281 + 292 + 283 


A = 1,864467 x 10!` (bạn có thể dùng máy tính với chương trình 
Excel để tính cho nhanh). 


Nếu như † lít thóc có 18.000 hạt thóc thì nhà vua phải cần 
đến 1,02482 x 10Ÿ lít thóc. Với số thóc đó có thể cung cấp cho 
cả trái đất trong nhiều thế kỷ. Một cái bẫy toán học thật độc 
đáo. Tất nhiên Sessa chỉ đùa cho vui, nếu cung cấp thóc cho 
ông ta đầy đủ theo yêu cầu thì kho nào mà chứa được !!! 


Bài 3: Chăn nuôi không tốn tiền, làm giàu nhanh chóng 


Trên các trang báo của Mỹ thường có những chuyên giật 
gần. Vào năm 1875, có một tờ báo ở Mỹ đăng tải một cách 
làm giàu nhanh chóng như sau: 


“Chúng tôi đang nuôi được 10.000 con mèo. Nếu tính bình 
quân, mỗi năm con mèo cái đề ra 12 con mèo con. Cứ mỗi 
ngày, 100 công nhân của chúng tôi lột da được 5.000 con mèo. 
Mỗi bộ da mèo lời được 2 mỹ kim. Thế bạn thắc mắc mèo ăn gì 
ư? Tất nhiên là chuột. Chúng tôi nuôi 1 triệu con chuột. Chuột 
đẻ nhiều hơn mẻo, mỗi con mèo ăn 4 con chuột trong 1 ngày. 


108 


Chắc bạn lại thắc mắc nuôi chuột bằng gì phải không? 
Chúng ta nuôi chuột bằng thịt mèo đã bị lột da. Tóm lại đây là 
một quy trình khép kín. Nuôi mẻo bằng chuột và nuôi chuột 
bằng mẻo, chúng tôi thu được một số tiền là: 5.000 x 2 = 
10.000 mỹ kim. Sao, các bạn cũng đồng ý nuôi chứ?” 


Không biết lúc đó có ai làm theo cách chăn nuôi ấy không. 
Nếu đọc kỹ một chút thì chúng ta thấy vô lý. 


Vấn đề là khi mèo chưa kịp đẻ thì tron 2 ngày, 100 công 
nhân đã lột da sạch 10.000 mèo rồi. Thế thì đến ngày thứ ba, 
1.000.000 con chuột đang nuôi chỉ có đường làm thịt rồi đem 
phơi khô thôi. 


Bài 4: Có người quả quyết rằng 1 =2 


Đọc đề bài chắc chắn bạn không thể nào chấp nhận được. 
Nhưng người ấy nói mình có thể chứng minh được. Và đây là 
những phần chứng minh: 


Chọn hai số a và b với điều kiện a = b. 
Nhân hai vế cho b, ta có: 
a.b z=b.b 
hay: 
a.b = b 
Trừ hai vế cho aỶ: 
a.b - a? =bˆ~ äa 
a.(b - a) =(b-a).(b+a) 
Chia hai vế cho b - a: 
a =b+a(*) 


Vì a= b nên từ (°) ta có thể viết : 


109 


1=2 
Tuy nhiên nếu đọc lại đầu bài, chúng ta thấy ngay cái bẫy 
là a= b. 
Via=bnênb-a=0. 


Như thế không thể chia hai vế cho b - a được. Nếu muốn 
chia hai vế cho b - a thì phải có điểu kiện là b - a z0 tức a zb, 
như vậy lại mâu thuẫn với đầu bài. 


Bài 5: Nhưng vẫn có thể chứng minh 2 = 3 


Thế nhưng lại có người cho rằng có thể chứng minh 2 = 3. 
Và đây là phần chứng minh của họ. 


Cho trước một đẳng thức: 
4—-10=9-15 


Thêm _ vào hai vế của đẳng thức: 


Ä<10%9/25 81s 
4 4 
Biến đổi 
2 2 
z2 2 2.2 +5] =3?~ 2 3 ANH 
2 2 2 


Rút căn hai vế của đẳng thức, ta có: 


Ỷ....n- 
2 2 


Như vậy, ta có được kết quả: 2 z 3 


110 


Như vậy điều phi lý là gì, cái bẫy trong bài toán này ở 
đâu? 


Cái bẫy của phần chứng minh trên là ở chỗ: 
2 2 
l2 s 2] ' Ệ > sJ 
2 2 
Rút căn hai vế của đẳng thức, ta có: 
no 
2 2 


Bình phương hai số bằng nhau không đủ để kết luận hai số 
đó bằng nhau mà chỉ có thể nói: 


-ii-k-1 


Hai vế của đẳng thức trên chỉ đúng khi: 


sn 5-5] 
2 2 
hay: 
.=.. 
2 2 
`. 
22 


Bài 6: Thế còn với 4 = 5 thì sao? 


Với cách tính tương tự, người ta có thể đưa ra lập luân 4 = 5. 
Từ đẳng thức đúng: 


16 - 36 = 25 ~— 45 
Thêm kài vả 
A 


o hai vế của đẳng thức: 


16~ 86+ SẺ =26~ 46+ < 
Biến đổi: 
2 2 
ˆ— 2.45 + Š] =8 5L) 8: 2 S0 E 
2 "(2 2”Ì2 


«-‡ƒ =(5-‡Ï 


Rút căn hai vế của đẳng thức, ta có: 


huy si 
2 2 


Như vậy, ta có được kết quả: 4 = 5 
Tương tự bài 5, Cái bẫy của phần chứng minh trên là ở 


chỗ: 
2 2 
«-1j--3 
2 2 


Rút căn hai vế của đẳng thức phải là: 
hay: 


Bài 7: Nhưng với cách chứng minh khác thì 1 = 10 


Có người cho rằng họ có thể chứng minh được 1 = 10. 
Cách chứng minh được trình bảy như sau: 


Từ đẳng thức đúng: 


l1đồng = 10 hào 
Như vậy: 
1 đồng x 1đồng = 10 hào x 10 hào 
ltđồng  = 100 hào 
Vì 100 hào = 10 đồng, nên: 
tđồng = 10 đồng 


Kết luận: 
1 = 10 


Như vậy điều phi lý là gì? Cái bẫy trong bài toán này ở 
đâu? 


Cái bẫy của phần chứng minh trên là ở chỗ: 


— Đơn vị tiền tệ là tổ chức bộ phận trong một hệ thống tiền 
tệ. Đơn vị tiền tệ nói lên mối quan hệ giữa phần này và 
phần khác trong hệ thống tổ chức. Đơn vị tiền tệ có thể 
biểu diễn trề n trục tọa độ thẳng vả hơn kém nhau bằng số 
lần. Như thế không có thể lấy 1 đồng x 1 đồng, chỉ có thể 
lấy 1 đồng x số lần. Với đồng hào cũng tương tự. Vì vậy 
nên 


1 đồng x 1 đồng 10 hào x 10 hào 


phải được sửa lại là: 
1 đồng x 10 10 hào x † 
{ đồng x 10, = {0 hảo x10 
10 đồng = 100 hào 


Bài toán trên đưa ra cái bẫy là tạo sự nhầm lẫn giữa đơn vị 
tiển tệ và đơn vị đo lường. 


— _ Đơn vị đo lường là một đại lượng vật lý cơ bản, được chọn 
trước một cách tùy ý để xây dựng hệ thống đơn vị. Ví dụ: 


113 


Mét là đơn vị đo chiều dài trong trục toa độ thẳng. 

Mét vuông là đơn vị đo chiều dài trong hệ trục tọa độ 
phẳng. 

Vì thế nên khi: 


1 mx 10 (lần) 10 dm x 10 (lần) 


10m = 100 dm 
Vẫn ở trên trục tọa độ thẳng. Và khi: 
1mx1m = 10 dm x 10 dm 
¬———~-——” 
1 m° = 100 dm? 


Đã chuyển từ trục tọa độ thẳng sang hệ tọa độ phẳng; từ 
đơn vị mét (m) chuyển thành đơn vị mét vuông (m), từ đơn vị 
để -xi-mét (dm) chuyển thành để -xi-mét vuông (dmŸ) 


Bài 8: Lần này thì chắc chắn 64 = 65 

Những cái bẫy đặt ở các bài toán trên đã bị bại lộ. Tuy 
nhiên có người khẳng định, với bài toán dưới đây thì 64 = 65. 
Nội dung bài toán như sau: 

Cho một hình vuông cạnh 8cm, và một hình chữ nhật có 
chiều dài 13cm chiều rộng 5cm. 
1) Chia canh hình vuông thành 8 đoạn 1cm. Diện tích hình 

vuông có 64 ô vuông: 8 x 8 z 64 ô vuông. 


2) Chia chiều dài hình chữ nhật thành 13 đoạn 1cm, chiều 
rộng thành 5 đoạn 1cm. Diện tích của hình chữ nhật có 65 
ô vuông: 13 x 5 = 65 ô vuông 


3) Chia hình vuông ra làm 4 phần theo hình vẽ: 


Ta dễ dàng thấy rằng 4 phần nhỏ (A - B - C - D) của 
hình vuông phía trên chồng khít lên 4 phần nhỏ (A'—B'-C'— 
D') của hình chữ nhật phía dưới. 

Như vậy 64 ô vuông đã chồng khít lên 65 ô vuông cùng 
kích thước. Kết luận 64 = 65 

Thế còn bạn, bạn nghĩ sao? Bạn tìm ra được chỗ đặt bẫy 
chưa? Nếu chưa thì 64 = 65 là điều tất nhiên. 

Chúng ta hãy cùng nhau phân tích lại từng bước để xác 

định được chỗ gài bẫy trong bài toán. 


Đặt tên cho các đoạn thẳng trên hình chữ nhật. 


M 
Iae"IIEIIBIIEIBIB IRIRNIBIEI 
Ban =ME)M MIMI8B/1R 


IRIIEIMIIE IEIMIEIIRIIRIRs>15 


115 


Thật ra độ dài của đoạn NO dài hơn 3cm (3 ô vuông), 
nhưng vì độ chênh lệch quá nhỏ nền đánh lừa được mắt người 
xem. Để chứng minh, chúng ta xét hai tam giác đồng dạng 
MNO và MPR. Chúng ta có: 


NO_MN 8 

PR MP 13 
NO 8 8x5 40 
TT“ =-—=NO=~=_——-=307692 
5 TC, 13 13 Xà. 


NO = 3,07692 > 3cm hay lớn hơn 3 ô. Trong khi đó phần A 
tương ứng ở hình vuông có cạnh là 3cm hay 3 ô. Do vậy hai 
phần A và A' không chồng khít lên nhau đưgc. 


Qua bài toán trên, chúng ta thấy cái bẫy nằm ở chỗ “Ta dễ 
dàng thấy rằng”. Trong toán học, nếu nhận định bằng cảm tính, 
bằng ước lượng thì dễ dẫn đến sai sót trong khi tính toán. Hậu 
quả khó mà lường trước được. Một số học sinh khi giải toán 
thường mắc phải cái bẫy này. Đỏi khi đề toán không giăng bấy 
nhưng mình lại tự mình giăng bẫy lấy cho mình. Chúng ta cùng 
nhau tìm hiểu thêm một số bẫy dạng hình học để khẳng định 
rằng hãy dè chừng khi dùng câu “Ta đễ dàng thấy rằng” trong 
chứng minh toán học. 


Bài 9: Cái bấy trong cách cân 


Trong một số bài toán số học về cách cân trọng lượng một 
vật người ta gài bẫy thật nhẹ nhàng. Nếu không tỉnh táo, người 
giải sẽ không tìm thấy cách giải. Chúng ta cùng xem nội dung - 
bài toán sau: 

Có một bao gạo 13 kg, một cái cân có hai đĩa cân bằng và 
một quả cân 1 kg. Làm thế nào để sau hai lần cân người ta có 
thể lấy ra 2,5kg? | 


116 


Giải 


Khi bắt đầu giải, chúng ta thưởng vội san đều ngay 13 kg 
gạo ra hai đĩa cân để được mỗi bên 6,5 kg gao. Lần cân thứ 
hai san đều tiếp 6,5 kg gạo và.. bí. Quên cả giả thiết có cho 
quả cân 1 kg. 


Hoặc vội vàng đặt quả cân 1kg lên một bên đĩa cân, đổ 
gao lên đĩa còn lại để cân lần đầu 1kg gạo. Làm tương tự lần 
hai để có tiếp 1kg gạo... Ôi, để toán sai rồi, phải thêm một lần 
cân nữa, san đều 1kg gạo cho 2 đĩa để có thêm 0,5 kg gạo? 


Như vậy đúng là bài toán có đặt bẫy rồi, nhưng cái bẫy ở 
đâu? 


Cái bẫy của bài toán ở chỗ nội dung câu hỏi quá đơn 
giản nên người giải thưởng hấp tấp, sử dụng không hết giả 
thiết như cách đầu hoặc dùng hết giả thiết như cách hai nhưng 
cách đặt vấn đề giải bài toán sai. Cách giải đúng như sau: 


Đặt quả cân 1kg lên trên một đĩa cân, chia gạo lên hai 
đĩa cân, cho đến khi cân ở vị trí cân bằng. Đĩa có quả cân † kg 
được 6kg gạo, đĩa cân còn lại có 7kg gạo. Đổ7kg IE 
gao vào lại bao. Vẫn giữ quả cân †1kg ở một bên 
đĩa cân, chia gạo lên hai đĩa cân, cho đến khi cân 
ở vị trí cân bằng. Đĩa có quả cân † kg được 2,5kg 
gao, đĩa cân còn lại có 3,5kg gạo. Bài toán đã giải 
xong. Bây giờ chúng ta thấy rõ cái bẫy ở chỗ 13kg gạo và quả 
cân đem san làm hai. Tâm lý người giải thường đem số gạo 
chia đôi hoặc đem quả cân 1kg làm chuẩn để cân, quên không 
phối hợp hai điểu kiện †3kg gạo và quả cân 1kg trong một lần 
cân. 


117 


Bài 10: Cũng lại đặt bẫy trong cách cân 


Người ta chế tạo ra 8 quả cân giống nhau. Nhưng trong số 
đó có † quả cân bị rỗng ruột (nhẹ hơn các quả cân đúng). Với 
cái cân loại cân bằng có hai đĩa cân, làm thế nào để sau hai 
lần cân người ta có thể lấy quả cân rỗng ruột? 


Giải 


Khi giải bài toán này, chúng ta thường chia đều mỗi bên 
đĩa cân 4 quả, xem bên nào nhẹ, quả cân rỗng ở bên đó. Giữ 
lại 4 quả cân bên nhẹ, chia đều mỗi bên 2 quả, xem bên nào 
nhẹ, quả cân rỗng ở bên đó. Giữ lại 2 quả cân bên nhẹ, chia 
đều mỗi bên 1 quả, xem bên nảo nhẹ, quá cân rỗng ở bên đó. 
Thế là giải xong bài toán. Nhưng không phải vậy. Đề bài toán 
chỉ cho 2 lần cân, với cách giải trên phải sử dụng đến 3 lần 
cần. Chắc là bải toán đã được đặt bẫy trong cách cân. Nhưng 
cái bẫy nằm ở đâu? 


Chúng ta hãy giải bài toán theo trình tự đúng rồi sẽ phân 
tích và tìm ra chỗ đặt bẫy. 
~ Chia 8 quả cân làm ba nhóm: nhóm 1 có 3 quả cân, nhóm 
2 có 3 quả cân, nhóm 3 có 2 quả cân. 


118 


~ Đặt nhóm 1 lên một bền đĩa cân và nhóm 2 ở một bên đĩa 
cân. Có hai tình huống xảy ra: 


+ Nếu hai đĩa cân cân bằng: Cả hai nhóm đều không có 
quả cân rỗng ruột. Bổ hai nhóm đã cân qua một bên. Đặt 
hai quả cân của nhóm 3 lên hai đĩa cân, chúng ta sẽ xác 
định được quả cân rỗng ruột. Do quả cân rỗng ruột nên 
nhẹ và đĩa cân lệch về phía trề n. 


+ Nếu hai đĩa cân không cân bằng: Ta xác định được nhóm 
có quả cân rỗng. Bỏ nhóm không có quả cân rỗng qua 
một bên. Lấy hai quả cân bất kỳ trong nhóm có quả cân 
rỗng để đặt lên hai đĩa cân. Lúc này cũng xảy ra một 
trong hai tình huống: nếu hai đĩa cân cân bằng thì quả 
cân nằm ngoài là quả cân rỗng ruột, nếu hai đĩa cân bị 
lệch thì ta đã biết quả cân rỗng ruột ở đâu. 


Kết luận: Sau hai lần cân, chúng ta đã xác định được quả 
cân rỗng ruột. Người giải toán thường bị vướng bẫy trong cách 
suy nghĩ: với 8 quả cân là số chắn, vậy thì chia làm hai nhóm. 
Nếu đầu bài cho là 9 quả cân chắc chắn người giải toán sẽ 
nghĩ ngay phải chia làm ba nhóm. Nhưng như vậy, đâu còn gì 
là thú giải toán! 

Hãy nhìn lại bài toán trên. Ban đầu bài toán có 9 quả cân 
để chia làm ba nhóm đều nhau và cân trong hai lần. Như vậy 
chỉ là bước đầu cho người tập cân. Hoặc nói cách khác, khi 
chia nhỏ bải toán ra chúng ta thấy cách cần là với 3 quả cân 
chỉ cần 1 lần cân. 

Chúng ta hãy đặt lại đầu đề bài toán. 

Người ta chế tạo ra 3 quả cân giống nhau. Nhưng trong số 
đó có 1 quả cân bị rỗng ruột (nhẹ hơn các quả cân đúng). Với 
cái cân loại cân bằng có hai đĩa cân, làm thế nào để sau hai 
lần cân người ta có thể lấy quả cân rỗng ruột? 


119 


Giải 


Đặt lên mỗi bên đĩa cân 1 quả cân còn 1 quả cân ở ngoài. 
Có hai tình huống xảy ra: 

+ Nếu hai đĩa cân cân bằng: Cả hai đĩa cân đều không có 
quả cân rỗng ruột. Quả cân cần tìm là đang nằm ở bên 
ngoài. 

+ Nếu hai đĩa cân không cần bằng: Quả cân rỗng nằm ở 
đĩa cân bị lệch lên cao. 

Kết luận: Sau một lần cân, chúng ta đã xác định được quả 
cân rỗng ruột. Như vậy nếu gọi ba quả cân đó là một nhóm, thì 
cần xác định nhóm có quả cân rỗng thì chỉ cần một lần cân. 
Lần cân thứ hai dành cho việc tìm quả cân rỗng. Cách đặt bẫy 
của bài toán này rất hay. 


Bài 11: Nghiệm số bị mất 

Người ta có một phương trinh bậc hai như sau: 
x*=4=x-2(!), 

với hai nghiệm: xị z — †, xạ = 2 


Nếu bài toán chỉ có như vậy thì chẳng có gì đáng nói. Nhưng 
khi người ta chia hai vế của phương trình (*) cho x - 2, thì gặp rắc 
rối to, vì kết quả thu được chỉ có một nghiệm x = ~ 1 mà thôi. 
Vậy nghiệm x = 2 đã đi đâu? 


xXẲ=4_x-2 
Xe xe? 
(x+2)(x-2)_x~2 
Xe? _x-=2 
x+2=t 


Thật ra để khỏi bị tình trạng thất lạc nghiệm, chúng ta phải 
biểu diễn phương trình (*) ở dạng: 


(x—2)(x+1)=0 
hay 


x*—x-2=0 


VÀI CÁCH TÍNH TOÁN CỦA NGƯỜI XƯA 


Toán học được xây dựng qua nhiều thế kỷ. Vì vậy có rất 
nhiều cách tính toán thú vị. Trong nội dung của quyển sách này 
chúng ta hãy quay lại một số cách tính toán của người xưa. Cách 
tính toán ấy hiện nay có thể còn sử dụng hoặc không còn được 
dùng thì cũng là những kỷ niệm đẹp của sự phát triển của toán 
học. 


Dựng hình góc vuông 


Người xưa không thích dùng thước ê-ke để xác định góc 
vuông. Để dựng hình người ta chỉ thích dùng thước kể và cây 
compa là đủ. Dùng thước vẽ trước đoạn thẳng AB. Muốn dựng 
đường vuông góc với AB tại A, người ta chọn điểm O nằm ngoài 
AB để làm tâm đường tròn. Dùng compa quay một vòng tròn với 
bán kính OA < AB, Vòng tròn cắt AB ở M. Kẻ MO nối dài. cắt 
đường tròn tại N. Đoan NA vuông góc với đoạn AB tại A. 


121 


Chia đoạn thẳng làm hai phần bằng nhau 


Để chia đoạn thẳng thành hai phần bằng nhau, người xưa 
không cần đến thước lá, họ thích sử dụng compa và cây thước kẻ 
hơn. Ví dụ: Để chia đoạn thẳng AB thành hai phần bằng nhau, 
người ta tiến hành các bước như sau: 


M 


N 


+ Lấy A làm tâm, quay một cung tròn với bán kính > AB 


+_ Lấy B làm tâm, quay một cung tròn với bán kính > n 


122 


+ Hai cung tròn vừa vẽ cắt nhau tại hai điểm M và N. Đoạn 
MN là trung trực của đoạn thẳng AB và cắt AB tại trung 
điểm I. Như vậy, đoạn AB đã được chia thành hai phần 
bằng nhau mà không cần dùng đến thước lá. 


Chia đoạn thẳng làm nhiều phần bằng nhau 


Để chia đoạn thẳng cho trước thành nhiều phần bằng nhau 
và tất nhiên không dùng đến thước lá. Người ta áp dụng tính chất 
của định lý Thalès để chia đoạn thẳng thành nhiều phần bằng 
nhau. Ví dụ: muốn chia đoạn AB thành 9 phần bằng nhau, người 
ta tiến hành các bước như sau: 


“ 


+ Từ điểm A vẽ một đoạn thẳng bất kỳ, hợp với AB thành một 
góc nhọn. 

+ Dùng compa để vạch thành chín phần bằng nhau trên 
đường thẳng mới dựng. Đánh số các điểm tương ứng từ 1 
đến 9. 

+ Nối điểm B với điểm số 9. 

+ Từ các điểm chia 1 đến 8, kẻ những đoạn thẳng song song 
với đoạn 9B, chúng sẽ chia đoạn thẳng AB thành chín phần 
bằng nhau. 


123 


Chia góc làm hai phần bằng nhau 


Để chia một góc làm hai phần bằng nhau, người tiến hành 
các bước như sau: 


N 


+ Lấy đỉnh của góc làm tâm, quay một cung tròn bán kính R. 


+ Gọi M và N là giao điểm của cung tròn với hai cạnh của 
góc. Lấy M và N làm tâm, quay hai cung tròn có bán kính 
bằng nhau. Hai cung ấy sẽ cắt nhau tại điểm K. 


+ Nối đỉnh góc với điểm K, người ta có đường phân giác của 
góc đó. 


Chia góc vuông làm ba phần bằng nhau 


Để chia một góc vuông làm ba phần bằng nhau, người tiến 
hành các bước như sau: 


+ Vẽ góc vuông cần chia. 


+ Từ đỉnh góc vuông, vẽ một cung tròn với bán kính R. Cung 
tròn cắt hai cạnh góc vuông tại hai điểm H và K. 


124 


+ Lấy K làm tâm, vẽ một cung tròn có cùng bán kính H. Cung 
tròn mới vẽ sẽ cắt cung tròn vẽ từ đỉnh tại điểm M. 


+ Lấy H làm tâm, vẽ một cung tròn có cùng bán kính HR. Cung 
tròn mới vẽ sẽ cắt cung tròn vẽ từ đỉnh tại điểm N. 


+ Nối đỉnh góc vuông với M và N để có hai đường thẳng chia 
góc vuông làm ba phần bằng nhau. 


R 


ý 


Chia đường tròn làm hai phần bằng nhau 
Cách 1: 


Kẻ một đường thẳng qua tâm của đường tròn. 


125 


e Cách 2: 


Nếu chưa xác định được tâm của đường tròn, dựng một góc 
có hai cạnh là hai đường tiếp tuyến của đường tròn. Đường phân 
giác của góc đã dựng sẽ đi qua tâm đường tròn và chia đường 
tròn làm hai phần bằng nhau. 


Chia đường tròn làm ba phần bằng nhau 


Để chia đường tròn thành ba phần 
bằng nhau, người ta vẽ đường tròn với hai 
đường kính vuông góc. 

Giao điểm của đường kính và đường 
tròn là điểm chia thứ nhất (1). 

Chấm compa vào điểm đối diện, quay 
một cung có bán kính R, cắt đường tròn 
tại điểm chia thứ hai (2) và thứ ba (3). 

Ba điểm 1 - 2 ~ 3 đã chia đường tròn 
thành ba phần bằng nhau. 


126 


Chia đường tròn làm bốn phần bằng nhau 


Từ đường tròn cho trước, vẽ hai đường kính vuông góc với 
nhau, cắt đường tròn tại bốn điểm 1 - 2 - 3 - 4. Bốn giao điểm 
- chính đã chia đường tròn thành bốn phần bằng nhau. 
† 


3! 


Chia đường tròn làm năm phần bằng nhau 


Để chia đường tròn thành năm phần bằng nhau, người ta tiến 
hành theo các bước sau: 


Từ đường tròn tâm O cho trước, vẽ hai đường kính vuông góc 
với nhau, cắt đường tròn tại bốn điểm. Xác định trung điểm M của 
bán kính OA. Lấy điểm B làm tâm, quay cung tròn có bán kính 
BM, cắt đường tròn tâm O ở điểm N. BN chính là cạnh của hình 


năm cạnh đều. Dùng compa với cạnh BN để xác định bốn cạnh 
còn lại của hình năm cạnh đều. 


+ 


` 
R ¿2 
- = 
| Z”>»--~~~ 
l 


127 


Chia đường tròn làm sáu phần bằng nhau 


Từ đường tròn cho trước, vẽ hai đường kính vuông góc với 
nhau, cắt đường tròn tại bốn điểm. Lấy điểm 1 là điểm chia đầu 
tiên làm tâm, quay một cung tròn cùng bán kính R với đường tròn 
cần chia. Cung tròn cắt đường tròn tại hai điểm chia 2 và 6. 

Điểm đối diện với điểm 1 trên đường kính là điểm chia 4. Lấy 
điểm 4 làm tâm, quay một cung tròn cùng bán kính R với đường 
tròn cần chia. Cung tròn cắt đường tròn tại hai điểm chia 3 và 5. 
Các điểm chia † — 2 - 3 — 4 — 5 - 6 chia đường tròn thành 6 phần 
bằng nhau. 


Hình lục giác đều và ứng dụng của nó 


128 


Chia đường tròn thành nhiều phần bằng nhau 


Các nhà toán học cổ có thể chia đường tròn làm 2 - 3- 4 
5 -6 và các bội số của chúng. Nhà toán học thiên tài Gauss 
đã chia đường tròn thành 17 phần bằng nhau. 


Tuy nhiên để chia đường tròn thành 7, 9, 11 phần bằng 
nhau bằng thước kẻ và compa thì cho đến nay người ta vẫn 
chưa làm được. 


Trong thực tế, khi cần chia đường tròn thành n phần bằng 
nhau hoặc khi cần xác định đa giác đều n cạnh, người ta áp 
dụng công thức tính toán cạnh đa giác đều hoặc chiều dài dây 
cung như sau: 


Với : 
L là chiều dài dây cung, bằng canh đa giác đều nội tiếp. 
D là đường kính của đường tròn cần phân chia. 


k là hệ số tương ứng với số cạnh n của đa giác đều. 


Để việc ứng dụng được nhanh chóng, người ta đã tạo ra 
một bảng hệ số k theo số cạnh n của đa giác đều. Tất nhiên 
với giá trị hệ số k là số thập phân thì sẽ có sai số trong tính 
toán. Tuy nhiên do sai số rất bé, tương đương với sai số khi vẽ 
canh đa giác đều bằng thước kể và compa nên trong thực tế 
vẫn áp dụng bảng hệ số nảy. 

Sau khi tính được chiều dài dây cung (còn gọi là cạnh đa 
giác đều nội tiếp), dùng compa để xác định vị trí các điểm chia 
trên đường tròn đường kính D. 


129 


Bảng hệ số k theo số cạnh n 


0,58779 
0,50000 
0,43388 


0,38268 


9 0,34202 

10 ‡ 0,30902 

11 0,28173 
12 0,25882 
F1... 
13 0,23932 


Hệ số k 


0,22252 
0,20791 
0,19509 


0,18375 
0,17365 
0,16460 
0,15643 


0,14904 


0,14232 


0,13617 


0,13053 


CÔNG THỨC TÍNH THỂ TÍCH VAN NĂNG SIMPSON 


Để tính thể tích cho hình lăng trụ có hai đáy song song, 
nhà toán học Simpson đã đưa ra công thức vạn năng: 


s (C).(%, +4.8, +9) 


Trong đó: 


h_ : chiểu cao của hình khối 


S; : diện tích đáy 


130 


S; : diện tích thiết diện ở giữa 
Sz : diện tích mặt trên 
Để hiểu rõ công thức vạn năng của Simpson, chúng ta áp 
dụng vào các dạng hình khối: khối hình lăng trụ, khối hình trụ. 
khối hình nón, khối hình chóp, khối hình nón cụt, khối hình 
chóp cụt, khối hình cầu. 


Khối hình lăng trụ 
Trong khối lăng trụ, diện tích mặt 
đáy, diện tích thiết diện ở giữa và 
diện tích mặt trên giống như nhau. 
Thể tích được tính bằng tích số 
giữa diện tích đáy và chiều cao của 
hị hình khối lăng trụ. 
S:=S9¿=Sa 


Vs (E)4(6, +4.8,+S,)= Sịh 


Khối hình trụ 
Trong khối hình trụ, diện tích mặt đáy, 
sứ diện tích thiết diện ở giữa và diện tích 
mặt trên giống như nhau. Thể tích 
bằng tích số giữa diện tích đáy và 
h chiều cao của hình trụ. 


Sìị=5¿= 9s 


V€ (0.4%, +4.8, + §,) = S,.h 


131 


Khối hình nón 
Trong khối hình nón, điện tích thiết 
diện ở giữa S; bằng nửa điện tích mặt 
đáy S;, diện tích Sa = 0. 

S;:=2.®S; 

Sa = 0 


Khối hình chóp 


Sa Tương tự khối hình nón: 
5¡=2.95; 
Đa= 
S —,h 7T âm. SỔ 
: ve ()/(6¡240)40)<= = 
sÉ 


Khối hình nón cụt 


S¿=(S:;+Sa):2 
Thể tích: 


182 


Khối hình chóp cụt 


S;¿= (S:¡ + Sa): 2 


Thể tích: 


h: Chiều cao, cũng là đường kính 
R: Bán kính hình cầu 
V: Thể tích 


V= (Ê—).(0 +4.x.R? +0) 


- 0f0anhoc29]I()om(1l.com - 


133 


Tính cửu chương 9 bằng tay 


Ở Việt Nam, người xưa chẳng có máy tính bổ túi mà người 
có bản tính không nhiều. Người xưa dùng hai bàn tay để làm . 
các phép tính đơn giần như cộng - trừ - nhân - chia. Vậy, 
người xưa tính cửu chương 9 bằng tay như thế nào? 


Với 9 x 1: 


Xòe hai bản tay ngửa ra, tất nhiên là có mười ngón tay. Khi 
nhân † thì cúp ngón tay cá i bên bàn tay trái lại. Còn lại 9 ngón 
tay. Vậy 9x1=9. 


Với 9x2: 


Xòe hai bàn tay ngửa ra, khi nhân 2 thì đếm từ ngón cái 
của bàn tay trái đến ngón trổ là (1 - 2), cúp ngón tay trổ bên 
bàn tay trái lại. Còn lại 1 ngón tay cái bàn tay trái chỉ hàng 
chục, 8 ngón còn lại sau cúp ngón tay trỏ bên bàn tay trái là 
hàng đơn vị, Vậy 9 x 2 = 18. 


Với 9x3: 


Xòe hai bàn tay ngửa ra, khi nhân 3 thì đếm từ ngón cái 
của bàn tay trái đến ngón giữa là (1 - 3), cúp ngón tay giữa ở 
bàn tay trái lại. Bên trái ngón giữa bản tay trái có 2 ngón tay 


134 


đang xòe ra chỉ hàng chục, 7 ngón tay bên phải ngón giữa 
đang xòe ra chỉ hàng đơn vị. Như vậy ta biết 9 x 3= 27. 


Với 9 x 4: 


Xòe hai bàn tay ngửa ra, khi nhân 4 thì đếm từ ngón cái 
của bản tay trái đến ngón áp út là (1 - 4), cúp ngón tay áp út 
ở bàn tay trái lại. Bên trái ngón áp út bàn tay trái có 3 ngón tay 
đang xòe ra chỉ hàng chục, 6 ngón tay bên phải ngón áp út 
đang xòe ra chỉ hàng đơn vị. Như vậy ta biết 9 x 4 = 36. 


Với 9x 5: 


Xòe hai bàn tay ngửa ra, khi nhân 5 thì đếm từ ngón cái 
của bàn tay trái đến ngón út là (1 - 5), cúp ngón tay út ở bàn 
tay trái lại. Bên trái ngón út bàn tay trái có 4 ngón tay đang 
xòe ra chỉ hàng chục, 5 ngón tay bên phẩi ngón út đang xòe ra 
chỉ hàng đơn vị. Vậy 9 x 5 = 485. 


Với 9 x 6: 


Xòe hai bản tay ngửa ra, khi nhân 8 thì đếm đến ngón út 
của bàn tay phải là (1 — 6), cúp ngón tay út ở bản tay phải lại. 
Bên trái có 5 ngón tay đang xòe ra chỉ hàng chục, 4 ngón tay 
bên phải ngón út đang xòe ra chỉ hàng đơn vị, Như vậy ta biết 
8x8= 54. 


Với 9x7: 


Xòe hai bản tay ngửa ra, khi nhân 7 thì đếm đến ngón áp 
út của bàn tay phải là (1 —- 7), cúp ngón tay áp út ở bàn tay 
phải lại. Bên trái có 6 ngón tay đang xòe ra chỉ hàng chục, 3 
ngón tay bên phải ngón áp út đang xòe ra chỉ hàng đơn vị. Như 
vậy ta biết 9x 7 = 63. 


Với 9x8: 


Xòe hai bản tay ngửa ra, khi nhân 8 thì đếm đến ngón giữa 
của bàn tay phải là (1 — 8), cúp ngón tay giữa ở bàn tay phải 
lại. Bên trái có 7 ngón tay đang xỏe ra chỉ hàng chục, 2 ngón 


135 


tay bên phải ngón giữa đang xòe ra chỉ hàng đơn vị. Như vậy 
ta biết 9x8 = 72. 


Với 9x 9: 


Xòe hai bàn tay ngửa ra, khi nhân 9 thì đếm đến ngón trỏ 
của bàn tay phải là (1 - 9), cúp ngón tay trổ ở bàn tay phải lại. 
Bên trái có 8 ngón tay đang xòe ra chỉ hàng chục, †1 ngón tay 
bên phải ngón trổ đang xòe ra chỉ hà ng đơn vị. Như vậy ta biết 
9x9=8l1. 


Với 9 x 10: 


Xòe hai bản tay ngửa ra, khi nhân 10 thì đếm đến ngón cái 
của bàn tay phải là († - 10), cúp ngón tay cái ở bàn tay phải 
lại. Bên trái có 9 ngón tay đang xòe ra chỉ hàng chục, bên phải 
ngón cái 0 có ngón tay nào đang xòe chỉ hàng đơn vị. Như vậy 
ta biết 9 x 10 = 90, 


Tính cửu chương 9 bằng tay thật là đơn giản. 


Tính cửu chương bằng tay 


Chúng ta đã biết cách tính cửu chương 9 bằng tay. Thế 
còn khi nhân cho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thì sao? Người xưa có cách 
tính tay hay không? Tất nhiên là có, chúng ta cùng nhau xem 
lại cách tính tay giữa các số lớn hơn bốn trong bảng cửu 
chương'. 


Để tính tay dạng này, chúng ta ngửa hai bàn tay ra nhưng 
nắm lại. Bàn tay đang nắm tượng trưng cho số 5. 


! Tác giả: Cách tính tay tôi đã học ở những năm tiểu học. Rất tiếc, vì 
cách nay đã mấy chục năm rồi, tôi không còn nhớ hết cách tính cho 
các số nhỏ hơn 5. 


136 


8§x7=? 

Xòe ngón cái của bàn tay trái ra để thành số 6 (vì nắm hết 
là số 5). 

Xòe ngón cái và ngón trổ của bản tay phải ra để thành số 
7 (Vì nắm hết là số 5). Như vậy, ở hai tay có 3 ngón xòe và 7 
ngón cụp. 


Lấy số ngón tay đang xòe ra ở bàn tay trái cộng cho số 
ngón tay đang xòe ra ở bàn tay phải để có số chỉ hàng chục. 
Theo ví dụ là: 

1+2= 3 (chục) 

Lấy số ngón tay đang cúp ở bàn tay trái nhân cho số ngón 
tay đang cúp ở bàn tay phải để có số chỉ hàng đơn vị. Theo ví 
dụ là: 

4x3= t2 (đơn vị) 

Cộng hai kết quả lại để có: 

30 + 12= 42 

Như vậy: 8x7=42 


137 


8x9=? 

Xòe 3 ngón của bản tay trái ra để thành số 8. 

Xòe 4 ngón của bàn tay phải ra để thành số 9. 

Lấy 3 ngón tay đang xòe ra ở bàn tay trái cộng cho 4 ngón 
tay đang xòe ra ở bàn tay phải để có số chỉ hàng chục. Theo ví 
dụ là: 

3+4=7 (chục) 

Lấy 2 ngón tay đang cúp ở bàn tay trái nhân cho 1 ngón 
tay đang cúp ở bản tay phải để có số chỉ hàng đơn vị. Theo ví 
dụ là: 

2x1= 2 (đơn vị) 

Cộng hai kết quả lại để có: 

70+2=72 


Nhân nhanh một số bất kỳ cho 9 


Ngày nay, học sinh từ cấp II trổ lên có thể dùng máy tính 
để tính nhanh các phép toán. Trước đây, khi máy tính chưa 
xuất hiện, học sinh cần phải biết một số cách tính toán nhanh. 
Chúng ta đã biết cách tính cửu chương 9 bằng tay. Thế nhưng 
trong học sinh thời trước có truyền nhau một cách tính có thể 
nhân một số bất kỳ với 9 rất nhanh chóng. Cách tính đó rất 
đơn giản. Chúng ta sẽ hiểu rõ hơn qua các ví dụ sau: 


Tính: 98743 x 9=? 
+ Thêm số không trước vả sau số cần nhân: 
98743 -› 0987430 


+ Lấy số bên phải trừ cho số liền bên trái Nếu số bị trừ nhỏ 
thì cần phải mượn 1, sau đó sẽ nhớ trả lại. Số đầu tiên 
bền phải là 0, số liền bên trái là 3. Vì vây phải mượn 1 để 
thành 10 - 3. 


138 


khảo ni CÀ 10— 3= 7 nhớ 1 

Lấy số bên phải trừ cho liền bên trái. Số tiếp bên phải là 
3, số liền bên trái là 4 và trả lại 1 đã nhớ ở bước trước. Số 
3 cần phải mượn 1 để thành số 13. 

0987430 


ko và 13~— (4+ 1)= 8 nhớ 1 
87 


Số tiếp bên phải là 4, số liền bên trái là 7 và trả lại 1 đã 
nhớ ở bước trước. Số 4 cần phải mượn thêm 1 để thành số 
14. 
E4 bicii 14 — (7+ 1)= 6 nhớ 1 

687 
Số tiếp bên phải là 7, số liền bên trái là 8 và trả lại 1 đã 
nhớ ở bước trước. Số 7 cần phải mượn thêm 1 để thành số 
17. 


bá ác luinêc 17—(8B+ 1)= 8 nhớ 1 
8687 


Số tiếp bên phải ià 8, số liền bên trái là 9 và trả lai 1 đã 
nhớ ở bước trước. Số 8 cần phải mượn thêm 1 để thành số 
18, 


0987430 

88687 
Số tiếp bên phải là 9, số liển bên trái là 0 và trả lại 1 đã 
nhớ ở bước trước. Số 9 không cần mượn thêm 1. 


0987430 
888687 


Vậy: 98743 x 9 = 888687 


18—(9+†1)z 8 nhớ † 


9-(0+1)=8 


139 


Tính: 31502 x 9= 2 
Thêm số không: 31502 — 0315020 


Số đầu tiên bên phải là 0, số liền bên trái là 2. Vì vậy phải 
mượn 1 để thành 10 — 2. 


0315020 10— 2= 8 nhớ 1 


Số tiếp theo bên phải là 2, số liền bên trái là 0, cộng thêm 
1. Mượn 1 cho 2 để thành 12. 
0315020 


12 - (0 + †) = †11 nhớ †1, giữ 1 
na (0+ 1) g 


Số tiếp theo bên phải là 0, số liền bên trái là 5, cộng thêm 
1 và bớt 1 đã giữ. Mượn 1 cho 0Ö để thành 10. 
0315020 


10—(5+1—1)= 5 nhớ † 
518 


Số tiếp theo bên phải là 5, số liền bên trái là 1, cộng thêm 
1 đã giữ. Mượn 1 cho 5 để thành 15. 

` 15 ~ (1 + 1) = 13 nhớ 1, giữ † 
3518 

Số tiếp theo bên phải là 1, số liền bên trái là 3, cộng thêm 
1 và bớt 1 đã giữ. Mượn 1 cho † để thành 11. 

0315020 


11—(3+1—1)= 8 nhớ 1 
83518 


Số tiếp theo bền phải là 3, số liền bên trái là 0, cộng thêm 
1 đã giữ. 
0315020 

283518 
Vậy: 31502 x 9 = 283518 


3-(0+1)=2 


140 


Nhân nhanh một số bất kỷ cho 11 


Cách tính toán rất đơn giản. Chúng ta từng bước làm theo 
ví dụ sau: 


3674 x †11 z ? 
Chúng ta ghi lại số hàng đơn vị là 4. 
3674x 11=?4 
Tiếp theo, lấy số hàng đơn vị cộng với số hàng chục. Vì 
lớn hơn mười thì phải nhớ 1. Theo ví dụ là: 4 + 7 = 11. Như vậy, 
viết 1 và nhớ 1. 
3674 x 11 = ? 14 


Tiếp theo, lấy hàng chục cộng với số hàng trăm. Vì lớn 
hơn mười thì phải nhớ 1. Theo ví dụ là: 7 + 6 + 1 z 14 (cộng 
thêm 1 đã nhớ ở bước trước). Như vậy viết 4 và nhớ † cho 
bước sau. 


3674 x 11 z 2? 414 


Tiếp theo, lấy hàng trăm cộng với số hàng ngàn. Theo ví 
dụ là: 6 + 3 + 1= 10 (cộng thêm 1 đã nhớ ở bước trước). Như 
vậy, viết 0 và nhớ 1 cho bước sau. 


3674 x 11 = 20414 


Tiếp theo, lấy hàng ngàn cộng thêm 1 đã nhớ ở bước 
trước. Đó là: 3 + 1 = 4. Phép nhân †11 với số 3674 đã tính xong. 


3674 x 11 = 40414 


NHÂN NHANH MỘT SỐ BẤT KỲ CHO 12 


Cách tính toán rất đơn giản. Chúng ta từng bước làm theo 
ví dụ sau: 


3674 x 12 = 2? 


141 


Lấy 2 nhân cho số hàng đơn vị là 4 để được 8 
3674 x 12 z 2? 8 


Tiếp theo, lấy 2 nhân cho số hảng chục, cộng cho số hàng 
đơn vị: (2 x 7) + 4= 18. Viết số 8, nhớ 1. 


3674 x 12 = ? 88 


Lấy 2 nhân cho số hảng trăm, cộng cho số hàng chục và 
công 1 đã nhớ ở bước trên: (2 x 6) + 7 + 1 = 20. Viết số 0, nhớ 
2. 


3674 x 12 = ? 088 


Lấy 2 nhân cho số hàng ngản, cộng cho số hàng trăm và 
công 2 đã nhớ ở bước trên: (2 x 3) + 6 + 2= 14. Viết số 4, nhớ 
1. 


3674 x 12 = ?4088 


Lấy số hàng ngàn công cho số 1 đã nhớ ở bước trên: 3 + 1 


3674 x 12 = 44088 
Phép nhán 12 với số 3674 đã tính xong. 


3674 x 12 = 44088 


Nhân nhanh một số bất kỳ cho 13 


Cách tinh tương tự khi nhân cho 12. Chúng ta từng bước 
làm theo ví dụ sau: : 


3674 x 13 = ? 
Lấy 3 nhân cho số hàng đơn vị là 4 để được 12. Viết số 2, 
nhớ 1. 
3674 x 13 = ? 2 


142 


Lấy 3 nhân cho số hàng chục, cộng cho số hàng đơn vị, 
cộng thêm 1 đã nhớ (3 x 7) + 4 + 1= 26. Viết số 6, nhớ 2. 


3674 x 13 = ? 62 


Lấy 3 nhân cho số hàng trăm, cộng cho số hàng chục và 
cộng 2 đã nhớ ở bước trên: (3 x 6) + 7 + 2 = 27, Viết số 7, nhớ 
2. 


3674 x 13 = 2 762 


Lấy 3 nhân cho số hàng ngàn, cộng cho số hàng trăm và 
cộng 2 đã nhớ ở bước trên: (3 x 3) + 6 + 2= 17. Viết số 7, nhớ 
1. 


3674 x 13 = ?7762 


Lấy số hàng ngàn cộng cho số 1 đã nhớ ở bước trên: 3 + † 
= 4. Viết số 4. 


3674 x 13 = 47762 
Phép nhân 13 với số 3674 đã tính xong. 


Nhân nhanh một số bất kỷ cho 14 


Cách tính tương tự khi nhân cho 13. Chúng ta từng bước 
làm theo ví dụ sau: 3674 x 14 = ? 


Lấy 4 nhân cho số hàng đơn vị là 4 để được 16. Viết số 6, 
nhớ †. 


3674x14=2?6 


Lấy 4 nhân cho số hàng chục, cộng cho số hàng đơn vị, 
cộng thêm 1 đã nhớ (4 x 7) + 4 + 1 = 33. Viết số 3, nhớ 3. 


3674 x 14 = ? 36 


143 


Lấy 4 nhân cho số hàng trăm, cộng cho số hàng chục và 
công 3 đã nhớ ở bước trên: (4 x 6) + 7 + 3 = 34. Viết số 4, nhớ 
số 3. 


3674 x 14 = ? 436 


Lấy 4 nhân cho số hàng ngàn, cộng cho số hàng trăm và 
cộng 3 đã nhớ ở bước trên: (4 x 3) + 6 + 3 = 21. Viết số 1, nhớ 
số 2. 


3674 x 14 = 2 1436 


Lấy số hàng ngàn cộng cho số 2 đã nhớ ở bước trên: 3 + 2 
= 5. Viết số 5. 


3674 x 14 = 51436 


Phép nhân 14 với số 3674 đã tính xong. Với cách tính đó, 
chúng ta có thể nhân nhanh một số bất kỳ cho các số 14 - 15 
- †16 - 17 - 18 - 19. 


Bình phương nhanh số có chữ số tận cùng bằng 5 


Với số có chữ số tận củng bằng 5, chúng ta có cách tính - 
bình phương rất nhanh: 


- Số tận cùng 5 được nhân cho chính nó: 
S8x5=2B 
Số hàng chục nhân cho số hơn nó một đơn vị: 


ax(a+ †) 


Lấy kết quả đặt trước số 25 để có số bình phương. 


Ví dụ: Tính 652 = ? 
- Số tận cùng 5 được nhân cho chính nó: 
5x5=25 


144 


~ Số hàng 6 ở hàng chục nhân cho số hơn nó một đơn vị là 
SỐ 7: 
6x7=42 
- Lấy số 42 đặt trước số 25 để có số bình phương: 4225. 


Nếu số cần bình phương là số hàng trăm, cách tính cũng 
tương tự. 


~ Số tận cùng 5 được nhân cho chính nó: 
5x5=25 
— Lấy số trước 5 nhân cho số hơn nó một đơn vị. 


- Lấy kết quả đặt trước số 25 để có số bình phương. 


Bình phương số có chữ số bắt đầu là 5 


Với số có chữ số bắt đầu bằng 5, chúng ta có cách tính 
bình phương rất nhanh: 


- Số cuối của đáp số là bình phương của số hàng đơn vị: 
axa=a 


~ Trước đó là số được tạo ra bằng 5 = 25, cộng với số đơn 
vị đã cho: 
25+a 


Ví dụ: Tính 54 z ? 
- Số cuối của đáp số là bình phương của số hàng đơn vị: 
4x4-= 16 


~ Trước đó là số được tạo ra bằng 52 = 25, cộng với số đơn vị 
đã cho: 


145 


25+4= 29 
- Vậy: 54? = 2916 


Bình phương số có các số hạng là số † 

Với số có các số hạng là số 1, chúng ta có cách bình 
phương rất nhanh. Chúng ta đếm trong số cần bình phương có 
bao nhiêu số 1. Đặt tổng số đó ở giữa, giảm dần về hai bên 
cho đến †. Chúng ta đã có số bình phương. 

Ví dụ cần bình phương số: 

1111111? 

Có tất cả 7 con số 1, viết số 7 ở giữa, giảm dần về hai đầu 
để có số: 

1111111? = 1234567654321 


Bình phương các số từ 11 đến 19 


Với số có các số từ 11 đến 19 chúng ta có cách bình 
phương khá nhanh. Để dễ dàng theo dõi, chúng ta làm ví dụ, 
bình phương số 17. 


- Bình phương số hàng đơn vị: 7? = 49. Viết số 9 và nhớ số 
4, 


- Lấy số cần bình phương là 17 cộng với số hàng đơn vị, 
công với số 4 đã nhớ ở bước trước. 


17+7+4-=28 
Vậy số cần tìm là: 
?7?= 289 


146 


Như vậy, nếu số hàng đơn vị nhỏ hơn 5 thì sẽ không có 
phải nhớ. Lúc ấy chỉ cần lấy số bình phương cộng cho số hàng 
đơn vị. Ví dụ: 13 = ? 

~ Bình phương số hàng đơn vị: 3 = 9. Viết số 9. 
— Lấy số cần bình phương là 13 cộng với số hàng đơn vị là 3 

để có: 13+ 3= 16 

Vậy số cần tìm là: 13” = 169 


Bình phương số có hai chữ số có chữ số hàng đơn vị là 1 


Với số có các số có hai chữ số có chữ số hàng đơn vị là † 
chúng ta có cách bình phương khá nhanh. Để dễ dàng theo 
dõi, chúng ta làm ví dụ, bình phương số 61. 


— Viết lại số † làm số đơn vị. 

- Nhân 2 cho số hàng chục. Viết biểu diễn cho hàng chục: 6 
x2 = 12. Viết 2, nhớ 1. 

~ Bình phương số hàng chục và cộng với số đã nhớ và đặt 
vào trước hàng chục. 


6?+1=37 
- Vậy: 61? = 3721 


Bình phương hai số bất kỳ 


Cho số ab bất kỳ (với a: số hàng chục, b: số hàng đơn vị), 
chúng ta có cách bình phương nhanh như sau: 


— Bình phương số b lấy làm số hàng đơn vị. 
~ Lấy 2 nhân cho a và nhân cho b, lấy làm số hàng chục. 


~ Bình phương số a lấy làm số hàng trăm. 


147 


axb 
axb 


a?+ 2.a.b + b 


Ví dụ 1: Tính 31? = ? 
— Bình phương số †1 lấy làm số hàng đơn vị: 
1?= 1 
- Lấy 2 nhân cho a và nhân cho b, lấy làm số hàng chục: 
2.1.3=6 
- Bình phương số số a lấy làm số hàng trăm: 
3 =9 
- Vậy 31? = 961 


Ví dụ 2: Tính 68 = ? 
Bình phương số 8 lấy số 4 làm đơn vị, số 6 ở hàng chục 
phải ghi nhớ: 
8° = 64 
- Lấy 2 nhân cho a và nhân cho b: 
2.6.8=96 
Lấy 6 hàng chục nhớ ở trên cộng vào thành: 
96 + 6= 102 
Viết số 2 cho hàng chục, nhớ số 10. 
— Bình phương số 8 lấy làm số hàng trăm: 
6 = 36 
~ Cộng thêm vảo số 10 đã nhớ ở trên để có: 


148 


36 + 10 = 46 
- Vậy 68” = 4624 


Có thể áp dụng để bình phương số abc bất kỳ (với a: số 
hàng chục, b: số hàng đơn vị, c: hàng trăm) bằng cách sau: 


- Tách số abc thành: a + bc. Ví dụ số 534 được tách ra 
thành: 500 + 34 


~ Bình phương số a. Theo ví dụ trên là 5007 = 250000. 


~ Bình phương số bc (giống như mục 4). Theo ví dụ trên là 
34? = 1156. 


- Lấy 2 nhân a và nhân cho bc. Theo ví dụ trên là 2 x 500 x 
34 - 34000. 


- Cộng các kết quả lại để có số bình phương: 
534? = 250000 + 1156 + 34000 = 285156 
534? = 285156 


Tìm số nguyên tố từ tam thức 
Một số người cho rằng, nhà toán học Euler đã nghĩ ra tính 
chất đặc biệt của các đa thức sau: 


1. Tìm số nguyên tố với đa thức: 4x” + 2x + 17 


Chúng ta thế x lần tượt bằng các số tự nhiên 0; 1; 2 vào 
tam thức bậc hai 4x + 2x + 17 thì sẽ được 3 số nguyên tố 17; 
23; 37. Chúng ta thế x lần lượt bằng các số -1; - 2 vào tam 
thức bậc hai 4x” + 2x + 17 thì sẽ được 3 số nguyên tố 19; 29. 


với x= 0 thì 4x? + 2x + 17 = 17 


149 


với x= 1 thì 4X” + 2x + 17 = 23 
với x = 2 thì 4X? + 2x + 17 = 37 
với x = —†1 thì 4x? + 2x + 17 = 19 
với x = ~2 thì 4x? + 2x + 17 = 29 


33 =-32 =—- 31 =- 30 =— 29 
34 21-20 —=-19 28 
35 22 17 —=18 27| 
36 23 -> 24 —>25 —>- 26 
37—>- 38 —>~ 39 —> 40 —> 41 


Nếu lấy số 17 làm số bắt đầu và lập bảng theo đường 
xoắn ốc, chúng ta thấy một điều lý thú là các số nguyên tố 
vừa tính toán xong (17; 19; 23; 29; 37) dọc theo đường chéo 
chính. 


2. Tìm số nguyên tố với đa thức: xỶ + x + 41 


Chúng ta thế x lần lượt bằng các số tự nhiên 0; 1; 2; 3; 4 
vào tam thức bậc hai x? + 4x + 41 thì sẽ được 5 số nguyên tố 
41; 43; 47; 53 và 61. 


95/ —=—5Ô —=—55 =—- 54 =—- 53 
58 45—==— 44 =— 43 52 
59 46 41 —-=42 | 51 
60 47 -=48 —»=49 —> 50 
61 —>- 62 —->=63 —=64 -=65 


150 


3. Tìm số nguyên tố với đa thức: xŸ + x + 41 


Chúng ta thế x lần lượt bằng các số tự nhiên từ 0 đến 39 
thì sẽ được 40 số nguyên tố: 41; 43; 47; 53; 61; 71; 83, 97; 
113; 131; 151; 173; 197; 223; 251; 281; 313; 347; 383; 421; 
461; 503; 547; 593; 641; 691; 743; 797; 853; 911; 971; 1033; 
1097; 1163; 1231; 1301; 1373; 1447; 1523; 1601. 


0?+0+41 =_. 4I1 
1?2+1+41 = 43 
22+2+4†1 - 47 


4. Tìm số nguyên tố với đa thức: x? + 79x + 1601 


Chúng ta thế x lần lượt bằng các số tự nhiên từ 0 đến 79 
thì sẽ được 80 số nguyên tố bắt đầu từ 1601: 


0+0+10601  z= 1061 
12+79+ 1061 = 1681 
22+279+10601= 1763 


1601; 1681; 1763; 1847; 1933; 2021; 2111; 2203; 2297; 
2393; 2491; 2591; 2693; 2797; 2903; 3011; 3121; 3233; 3347; 
3463; 3581; 3701; 3823; 3947; 4073; 4201; 4331; 4463; 4597; 
4733, 4871, 5011; 5153; 5297; 5443; 5591; 5741; 5893; 6047; 
6203; 6361; 6521; 6683; 6847; 7013; 7181; 7351; 7523; 7697; 
7873; 8051; 8231; 8413; 8597; 8783; 8971; 9161; 9353; 9547; 
9743; 9941; 10141; 10343; 10547; 10753; 10961; 11171; 11383; 
11597, 11813, 12031; 12251; 12473; 12697; 12923; 13151; 
13381; 13613; 13847; 14083. 


151 


MỤC LỤC 
Lời nói đầu 
PHẦN 1: SỰ KIỆN VÀ NHÂN VẬT TOÁN HỌC 
HÌNH HỌC CÓ TỪ BAO GIỜ 
Thời kỳ thứ nhất 
Thời kỳ thứ hai 
Thời kỳ thứ ba 
Thời kỳ thứ tư 
HÌNH HỌC GIẢI TÍCH 
HÌNH HỌC PHI EUCLIDE 
CHỮ SỐ CÓ TỪ BAO GIỜ 
BẢN TÍNH 
SỐ z (pi) 
SỐ KHÔNG 
28.915 SỐ NGUYÊN TỐ LẺ 
999 SỐ GIAI THỪA 
THALÈS 
PYTHAGORE 
ZÉNON 
EUCLIDE 
ARCHIMÈDE 
ERATOSTHÈNE 
DIOPHANTE 
LƯƠNG THẾ VINH 


152 


NICOLAS COPERNIC 59 
JOHN NÉPLER 60 
GALILEO GALIEI 61 
JOHANN KEPLER 63 
RENÉ DESCARTES 65 
CHRISTIAN HUYGENS 68 
ISAAC NEWTON 69 
BLAISE PASCAL _. 72 
WILGHEN LEIBNITZ 75 
LEONHARD EULER 76 
SIMON POISSON 84 
VIKTOR YAKOVLEVICH BUNYAKOVSKY 87 
EVARIST GALOIS 89 
SAM LOYD | 90 
SOFIA VASILYEVNA KOVALEVSKAYA 93 
CARL FRIEDRICH GAUSS 95 
ALBERT EINSTEIN 99 


PHẦN 2: NHỮNG CÁI BẤY TOÁN HỌC VÀ VÀI CÁCH 


TÍNH TOÁN CỦA NGƯỜI XƯA 103 

NHỮNG CÁI BẤY TOÁN HỌC 105 
Bài 1: Ba đồng đã mất đi đâu? 105 
Bài 2: Nhà vua và bàn cờ tướng 106 


Bài 3: Chăn nuôi không tốn tiền, làm giàu nhanh chóng 107 


153 


Bài 4: Có người quả quyết rằng 1 = 2 108 
Bài 5: Nhưng vẫn có thể chứng minh 2 = 3 109 
Bài 6 : Thế còn với 4 = 5 thì sao? 110 
Bài 7: Nhưng với cách chứng minh khác thì 1 = 10 111 
Bài 8: Lần này thì chắc chắn 64 = 65 113 
Bài 9: Cái bẫy trong cách cân 115 
Bài 10: Cũng lại đặt cái bẫy trong cách cân 110 
Bài 11: Nghiệm bị mất 119 


VAI CÁCH TÍNH TOÁN CỦA NGƯỜI XƯA 


Dựng hình góc vuông 120 

Chia đoạn thẳng làm hai phần bằng nhau 121 

Chia đoạn thẳng làm nhiều phần bằng nhau 122 

Chia góc làm hai phần bằng nhau 123 
Chia góc vuông làm ba phần bằng nhau 124 
Chia đường tròn làm hai phần bằng nhau 124 
Chia đường tròn làm ba phần bằng nhau 125 
Chia đường tròn làm bốn phần bằng nhau 126 
Chia đường tròn làm năm phần bằng nhau 126 
Chia đường tròn làm sáu phần bằng nhau 127 
Chia đường tròn làm nhiều phần bằng nhau 128 
Công thức tính thể tích vạn năng Simpson 129 
Tính cửu chương 9 bằng tay 133 


Tính cửu chương bằng tay 135 


154 


Nhân nhanh một số bất kỳ cho 9 
Nhân nhanh một số bất kỳ cho 11 
Nhân nhanh một số bất kỳ cho 12 
Nhân nhanh một số bất kỳ cho 13 
Nhân nhanh một số bất kỳ cho 14 
Bình phương nhanh số tận cùng bằng 5 
Bình phương hai số có bắt đầu là 5 
Bình phương số có số hạng là số 1 
Bình phương các số từ 11 đến 19 
Bình phương số hàng chục có đơn vị là † 
Bình phương hai số bất kỳ 
Tìm số nguyên từ đa thức 

MỤC LỤC 


- 0f0anhoc29]I(a)om(1l.com - 


187 
140 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
145 
146 
146 
148 
151 


GIAI THOẠI TOÁN HỌC 


NGUYỄN HẠNH - NGUYỄN DUY LINH 


Chịu trách nhiệm xuất bản: LÊ HOÀNG 


Biên tập : YẾÊN CA 
Bìa : QUYNH HOA DESIGN 
Sửa bản in NGUYỆT KIỀU 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 
161B, Lý Chính Thắng - Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: 9316289 — 9316211 


In 1.500 cuốn, khô 14 x 20 cm. Tại XN In Gia Định, số 9D Nơ Trang Long, Q. Bình 

Thạnn, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 8412644. Số đăng ký kế hoạch xuất bản: 490/10 - CXB. 

no Cục Xuất bản cắp ngày 12.4.2001 và giáy trích ngang KHXB số: 38/2002. In 
À nộp lưu chiều tháng 1 năm 2002. 


Soón học đõ trỏi qud . 
nhiều thời kỳ phót triển : 
{“ với biết boo chuyện kể 
vui buôn, lý thú. Sự trưởng 
thònh của toón học ngày 
ngy có sự đóng góp công sức 
leVIelalalViale người đi trước. Dù 
lò những sóng kiến đột XUỐT† 
hơy những Trăn trở nhiều năm 
ISIaWei9ialolf©allaleloiea một | mục 
đích: chứng minh một vốn đề 
toán học. Trong quó_ trình 
chứng minh ốy, nhò toán học 
nhiều khi đỗ vượt qua những 
chặn đường goi góc, đôy 
lellelaÑ ‹a1e) đóng coy mò cũng 
không thiếu những vinh 
quơng, những hạnh phúc 
lông †rong những gioi thoại 
)401©eielalel4aiele)aiellaaieÃ 


Giá: 16.000 đ 


